TULKU 
URGYEN 
RINPOCHE 








VANG VỌNG LỜI PHẬT DẠY 


VANG VỌNG LỜI PHẬT DẠY 


Tulku Urgyen Rinpoche 


Lời nói đầu: Chokyi Nyừna Rinpoche 
Chuyển dịch Anh ngữ: Erik Pema Kunsang 
Kết tập và hiệu đính: Marcia Binder Schmidf 


Việt dịch: Tuệ Tạng 


Nhà xuất bản RANGJUNG YESHE - 2006 


MỤC LỤC 


T0I/HOIEG0oftoxoakt0dkbBibiOfreliaanliBbealeBaibglsftelirbaoithobiettlahiiEouirbao the I 
THIỆH LIT6veTi RTTRDĐGHE e0 siistxeslbiekioslatistaaassiGiÔkualoketilisfbsbsauakkosfkaoske 6 
Thông điệp gửi đến toàn thể thế giới .....................---- c2 +E+E+E+EEE+EeEeEkrkerereeree 9 
Bốn Pháp của GampOpa....................--¿- ¿+ s1 Ek£kEEEEE SE ST E111 1111011111111. xe 12 
Ti: DI1C TÔ +iaxv6036,64c000:0010160/4 1620044 6421450666usidÀ6g6261gs112xia62exSa:facsds0oasfeiisbd40xicósf S1 
MO TH UƠIEE A84 sáfAsepsbrbatutesadtticbdglisiVinteglooftesátwgtasallvcbdiifn0teylubbrivatttnkttoiclgtigyi 36 
£)Ù1Ÿ 5 DI ETIE.2i6/0901/00216227460000 x0 8t lai nfognaMxk6b1g 1010214126 18900020Á01a001i2 86 49 
Lôi sùng TH Vũ LŨ “H1: 2600610 ouvbá06áx 036460 Àá4ixágtalzoolág,k66c 16x 0060x6uodseb Sài S3 
E-ini1E tOTHD: l1/511)0011 e4 sRvossgiv2ivistattoseti6Anlll0eotdvkes tiiiÐuksostlgftgabisfoeesabia Nó le, 60 
ĐT 1L 10L ta 1601620x(06922418653080000201650484108405504130000000A000504208320600300/0uố: 67 
HƯU TT HT si 210xe1 00x 84ngs2ev2xáopsbisobtlifodughosoeshtbafuiitiddfahfesetudviababodula 74 
Thực hành Pháp và các mục tiêu ñn ni... ẽ S1 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong Đạo Phật, có hai cách tiếp cận với việc nghiên cứu, quán chiếu và 
thực hành Pháp cao quý: sự phân tích của một học giả và sự tiếp cận đơn giản của 
một thiền gia. 

Kiểu của học giả sẽ là nghiên cứu rất nhiều chỉ tiết và quán chiếu cần 
thận về chúng, tinh lọc sự hiểu biết thông qua việc sử dụng ngôn từ của Phật, các 
lời nói của chư đạo sư giác ngộ, và sức mạnh tranh luận cá nhân. Bằng cách làm 
như thế, người fa có thê thiết lập sự hiểu rõ ràng về trạng thái chân thực của mọi 
vật như chúng là, tánh không rộng mở, bản tánh của sự chứng ngộ của chư Phật. 
Đây là một kiểu tiếp cận và đó là con đường xuất sắc. 

Những người nhất định, với tích cách hướng về kiến thức, thấy rằng 
cách tiếp cận này là tốt nhất, đặc biệt nếu họ nuôi dưỡng rất nhiều ý nghĩ và nghi 
ngờ, hay người có xu hướng bới lông tìm vết và rất hoài nghi. Một người với sự 
hoài nghĩ về tâm linh thấy khó có thể tin tưởng một đạo sư chân chính, thậm chí 
sau khi gặp ngài và nhận được những chỉ dẫn cốt tủy để phát lộ. Một niềm yêu 
thích mạnh mẽ với việc chất vẫn và phân tích ngăn họ đi theo cách thức tiếp cận 
của một thiền gia đơn giản và đạt được sự chắc chắn ngay lập tức vào bản tánh 
rộng lớn của tánh không, tỉnh thức cơ bản mà chính là cốt tủy của chư Phật. Bởi 
những lý do này một vài người thấy rằng sẽ có nhiều lợi lạc hơn từ sự tiếp cận 
phân tích thông qua đó những hoài nghi và sự thiếu hiểu biết dần được đây lùi. 

Một kiểu người khác cảm thấy ít hướng đến nghiên cứu mọi ngôn từ của 
Phật và lời nói của các bậc đạo sư giác ngộ, hay quán xét chúng với sức mạnh của 
sự tranh luận thực sự. Thay vào đó, họ muốn tập trung ngay vào điểm cốt lõi của 
trạng thái tỉnh thức — sự tỉnh thức mà nhận thấy mọi khía cạnh có thể của kiến thức 


chính xác như nó là — một cách cá nhân, trong những kinh nghiệm của chính mình. 


Những người như vậy không thấy thích thú vảo việc đi trên con đường đài, quanh 
co qua những sự nghiên cứu chỉ tiết và quán chiếu phân tích; thay vào đó, họ 
muốn chứng ngộ ngay lập tức và trực tiếp. Với những người này, có một sự tiếp 
cận các chỉ dẫn cốt tủy gồm Đại thủ ấn' và Đại toàn thiện”. 

Một vài người bày tỏ sự nghi ngờ liệu rằng các chỉ dẫn cốt tủy về Đại 
thủ ấn và Đại toàn thiện có phải những lời nói chân chính của Phật và nếu vậy, 
chúng có thể tìm thấy ở đâu trong các bộ kinh điển. Sự hoài nghi như vậy đến từ 
việc chưa đọc Tam Tạng đủ kỹ, bởi vì nếu người ta nghiên cứu những kinh điển 
này kỹ càng, họ sẽ thấy sự tỉnh thức vị tha của Đại thủ ấn, hay của Đại toàn thiện 
với vẫn đề đó, được miêu tả với sự rõ ràng nhất trong các Mật điển. Với sự thiếu 
uyên bác trong Tam Tạng và các luận giải (tiếng Tạng là Kzngyur và Tengyur), và 
chưa nghiên cứu gì hơn là vài mầu lời nói của Phật, điều rõ ràng không thể chứa 
đựng các thuật ngữ như Đại thủ ấn hay Đại toàn thiện, sẽ có nền tảng phong phú 
cho sự hoài nghi và nghi hoặc. Tóm lại, nghi ngờ đến từ sự thiếu nghiên cứu. 

Truyền thống của Tulku Urgyen Rinpoche và các vị đạo sư khác ở cấp 
độ của ngài là tập trung vào sự tiếp cận đơn giản của thiền gia, cách tiếp cận mà 
chứa đầy những chỉ dẫn cốt tủy, trực tiếp. Đây là truyền thống của việc đơn giản 
đề cập mọi thứ như chúng là, trong khi cho phép các học trò đạt được kinh nghiệm 
cá nhân bằng cách luân phiên đặt câu hỏi và lời khuyên. Với việc liên tục bị đạo sư 
hỏi, sự không chắc chắn của đệ tử sẽ dần được xua tan, nhờ đó cuối cùng cốt tủy 


của trạng thái tỉnh giác sẽ được phát lộ và nhận ra trần trụi và trực tiếp. 





! Đại thủ ấn, Mahamudra. Đại thủ ấn có nghĩa là dâu ấn của chân tánh trên tất cả mọi sự và trên tất cả mọi 
hiện tượng nằm trong mạn-đà-la trí tuệ. Thuật ngữ này có thể dùng đề chỉ rõ giáo lý, pháp thực hành thiền 
định hay quả vị thành tựu siêu viỆt. 

? Đại toàn thiện, hay Great Perfection. Pháp tu tối thượng của chín thừa. Toàn thiện hay Viên mãn nghĩa là 
tâm thức, trong bản tánh của tâm, bao gồm một cách tự nhiên tất cả mọi phẩm tánh cao quý của ba thân: 
bản tánh của tâm ấy là Tánh không, Pháp thân; sự hiển bày tự nhiên của tâm ấy là tánh sáng [sự chói ngời], 
Báo thân, và lòng bi mẫn trùm khắp, Hóa thân. Đại có nghĩa là Pháp viên mãn này chính là một duyên khởi 
tự nhiên của vạn pháp. Giáo lý Đại toàn thiện [hay Đại viên mãn] được chia làm ba phần: phần tâm, phần 
hư không và phần giáo lý tâm yếu trực chỉ. 


Trừ phi người ta là một người hoản toàn không thích hợp, khi đối mặt 
với một kiểu chỉ dẫn, họ chắc chắn sẽ đạt được một vải cảm xúc chắc chắn, một sự 
đảm bảo ngay lập tức rằng trạng thái tỉnh thức là như thế nào. Tuy nhiên, sau đó, 
hình ảnh của sự thấu suốt này cần được tiếp tục, và liệu rằng nó có được lặp lại và 
mang vào kinh nghiệm cá nhân hay không phụ thuộc vảo cá nhân chứ không nằm 
ở sức mạnh của bậc đạo sư. Trách nhiệm của đạo sư là chỉ ra trạng thái tỉnh thức 
trần trụi; rèn luyện trong thiền định sau khi nhận ra trạng thái trần trụi đó nằm 
trong tay đệ tử. Trong bản văn này, thiền định là duy trì sự liên tục của điều đã 
được nhận ra, và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, các đệ tử. 

Hơn thế nữa, các hành động nghiệp của chúng ta, các cảm xúc phiền 
não vả tập khí vô cùng mạnh mẽ, và bởi thế ta cần tịnh hóa các che chướng và tích 
lũy các sự tích tập công đức và trí tuệ. Thực hành như vậy sẽ giúp chúng ta duy trì 
được sự liên tục. 

Theo cách này, mọi khía cạnh của giáo lý Phật Đà có thể được thu lại 
thành một điểm. Mặc dù bên ngoải có rất nhiều tầng bậc, nhiều lớp vỏ - các thực 
hành giúp ích cho trường thọ, khỏe mạnh, thông minh, và tương tự - một cách 
tuyệt đối, lợi lạc thực sự nằm ở việc nhận ra trạng thái tỉnh giác cơ bản như nó vốn 
là, thứ nhận thức mọi khía cạnh của kiến thức. Dù chúng ta tiếp cận thực hành tâm 
linh từ góc độ tịnh hóa và tích tập công đức hay chúng ta áp dụng kỹ thuật thiền 
định từ hệ thống Kim Cương thừa, đầu tiên, các thực hành khác sẽ trợ giúp việc 
nhận ra này cho ai đó mà chưa nhận ra. Với người mà đã nhận ra rồi, chúng giúp 
duy trì sự liên tục. Đó là điểm trọng yếu của mọi thực hành tâm linh. 

Tulku Urgyen Rinpoche giảng dạy theo phong cách được gọi là chỉ dẫn 
thông qua kinh nghiệm cá nhân. Ngài đã giành nhiều năm nhập thất, thực hành 
trong nhận thức thấu triệt các giáo lý trong kinh nghiệm của ngài. Kết quả là, ngài 
nói ra từ kinh nghiệm, bộc lộ điều ngài đã trải qua. Các giáo lý như vậy rất độc 
đáo, và đôi lúc cách ngài diễn đạt các chỉ dẫn gây ra nhiều ngạc nhiên. Đôi khi, 


chúng không phải những lời đặc biệt hùng hồn, nhưng chúng luôn có ảnh hưởng 


lợi lạc lớn lao đến tâm thức người nghe. Tôi thấy răng chỉ một nửa giờ nghe 
Rinpoche giảng còn lợi lạc hơn việc đọc nhiều bộ sách. Đó là kết quả của những 
chỉ dẫn thông qua kinh nghiệm tự thân. Đó là phong cách của ngài. 

Giảng dạy rằng bản tánh giác ngộ luôn hiện diện trong tâm của mọi hữu 
tình chúng sinh; giảng dạy rằng bản tánh này như thế nảo, một cách trực tiếp, bởi 
thế nó có thê được nhận ra trong trải nghiệm của người nghe; cho thấy sự cần thiết 
nhận ra nó và lợi lạc lớn lao của việc làm như vậy; chỉ ra rõ ràng vào lúc đó, Phật, 
trạng thái tỉnh thức, không cần tìm kiếm nơi khác mà luôn hiện hữu trong bạn ra 
sao; và rằng bạn trở nên giác ngộ thông qua trải nghiệm điều luôn có sẵn trong bạn 
— đó là điều mà Tulku Urgyen Rinpoche dạy và điều đó được viết ở đây. Tôi tin 
rằng khi đọc cuốn sách này cân thận và áp dụng nó cho bản thân theo một cách 
riêng, nó sẽ đem lại cho bạn những lợi lạc vô cùng. 


Chokyi Nyima Rinpoche 





Tulku Urgyen Rinpoche (1920 — 1996) 


TUULKU URGYEN RINPOCHE 


Tulku Urgyen Rinpoche sinh ra ở miền Đông Tây Tạng vào ngày mười 
tháng tư theo Tạng lịch, vào năm 1920 (theo Dương lịch). Ngài được Đức 
Gyalwang Karmapa đời thứ 15, Khakyab Dorje công nhận là hóa thân của 
Chowang Tulku, cũng như là hóa thân của Nubchen Sangye Yeshe, một trong các 
đệ tử chính của Đức Liên Hoa Sanh. Guru Chowang Đệ nhất (1212 — 70) là một 
trong năm Khai tạng mật vương, các bậc chủ chốt phát lộ kho tàng ẩn giấu của 
Đạo sư Liên Hoa Sanh. 

Tu viện chính của ngài Tulku Urgyen là Lachab Gompa ở Nangchen, 
miền Đông Tây Tạng. Ngài nghiên cứu và thực hành giáo lý của cả hai truyền 
thống Kagyu và Nyingma thuộc Phật giáo Tây Tạng. Trong số bốn nhánh lớn hơn 
của dòng Kagyu, dòng truyền gia đình của ngài là bậc trì giữ chính của truyền thừa 
Barom Kagyu. 

Trong truyền thống Nyingma, Tulku Urgyen nắm giữ trọn vẹn giáo lý 
của ba bậc đạo sư vĩ đại nhất thế kỷ trước: Terchen Chokgyur Lingpa, Jamyang 
Khyentse Wangpo và Kongtrul Lodro Thaye. Ngài nhận được sự trao truyền rất 
gần của Kho tàng Mới, bộ tất cả các quán đảnh, khẩu truyền và chỉ dẫn về giáo lý 
của Đại sư Liên Hoa Sanh, được phát hiện bởi ngài Terchen Chokgyur Lingpa, cụ 
của ngài. Rinpoche đã trao truyền truyền thống này đến những vị thừa kế chính 
yếu của truyền thống Karma Kagyu cũng như rất nhiều vị Lama và Tulku khác. 

Mối quan hệ thân thiết giữa dòng truyền thừa của các vị Karmapa và 
Tulku Urgyen Rinpoche đến từ việc ngài Gyalwang Karmapa thứ 14 là một trong 
những vị thọ nhận quan trọng các /erna của ngài Chokgyur Lingpa, đã thọ nhận 
các quán đảnh từ chính vị /ezon. Tulku Samten Gyatso, cháu trai của ngải 


Chokgyur Lingpa và cũng là vị thầy gốc của Tulku Urgyen Rinpoche, đã trao 


truyền các bộ Pháp như vậy cho ngài Gyalwang Karmapa thứ 15 Khakhyab Dorje. 
Đức Karmapa thứ 16, Rangjung Rigpey Dorje cũng nhận được các trao truyền 
Chokling Tersar từ Tulku Urgyen Rinpoche. Thêm vào đó, Tulku Urgyen 
Rinpoche cảm thấy rất may mắn được trao cho ngài Karmapa và Dudjom 
Rinpoche, cũng như rất nhiều các vị Tulku và Lama của truyền thừa Kagyu và 
Nyingma, bộ Pháp Dzogchen Desum quan trọng, Ba phần của Đại toản thiện. 

Tulku Urgyen thành lập sáu tu viện và trung tâm nhập thất ở vùng 
Kathmandu. Quan trọng nhất trong SỐ này là ở Boudhanath, nơi có Đại Bảo tháp, 
và một ở Động Asura, nơi mà Đức Liên Hoa Sinh thị hiện cấp độ Kim Cương Trì 
Đại thủ ấn. Ngài sống ở Khu ấn cư Nagi Gompa bên trên thung lũng Kathmandu. 
Dưới sự hướng dẫn của ngài có trên 300 tăng ni. Ngài giảnh hơn 20 năm để nhập 
thất, trong đó có 4 khóa nhập thất ba năm. 

Năm 1980, Tulku Urgyen Rinpoche, cùng với con trai lớn của ngài, Đức 
Chokyi Nyima Rinpoche, đã đi đến nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Mỹ và 
Đông Nam Á, ban các giáo lý về Đại toản thiện và Đại thủ ấn cho rất nhiều người. 
Từ đó hàng năm, một buôi xemina về nghiên cứu và thực hành Phật Pháp được tổ 
chức ở tu viện Ka-Nying Shedrub trong việc thực hành thiền định trọng yếu, kết 
hợp tri kiến và thiền định Đại toàn thiện, Đại thủ ẫn và Trung Đạo. lÚ quan tâm 
đến các kiêu hệ thống chủ đề kiến thức hay các giai đoạn logic của triết học, Tulku 
Urgyen trực tiếp chỉ ra trạng thái hiện tại của tâm cho các đệ tử. Các tác phẩm của 
ngài được xuất bản bằng tiếng Anh gồm có, Vang vọng lời Phật dạy, Bức tranh 
Cầu vông, Như nó là (2 tập), Kim Cương Khẩu, ... 

Nền tảng tổng hợp các giáo lý Đại toàn thiện và Đại thủ ấn, vốn rất rộng 
lớn và thâm sâu, có thể được cô động thành các câu nói đơn giản chỉ thẳng đến 
trạng thái hiện tại của tâm chúng ta. Tulku Urgyen nổi tiếng vì sự chứng ngộ thiền 
định thậm thâm và phong cách chính xác, đễ hiểu và hài hước, qua đó ngài trao 
truyền tinh túy của 84 000 giáo lý Phật Đà. Phương cách giản dạy của ngài là “chỉ 


dẫn thông qua kinh nghiệm riêng của mọi người.” Sử dụng rất ít ngôn từ, kiểu 


giảng dạy này có thể chỉ ra bản tánh của tâm, phát lộ sự đơn giản tự nhiên của giác 
tánh mà cho phép đệ tử thực sự chạm đến Tâm trí tuệ của Đức Phật. 
Rinpoche thị tịch ngày 13 tháng Hai ở khu Ân Cư Nagi Gompa sườn 


nam núi ShIvapurI. 


THÔNG ĐIỆP GỬI ĐÉN TOÀN THẺ THẺ GIỚI 


Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn rằng tinh túy giác ngộ luôn hiện hữu 
trong mỗi người. Nó hiện hữu trong từng trạng thái, cả luân hồi và niết bàn, và 
trong từng chúng hữu tình; không có ngoại lệ. Hãy trải nghiệm Phật tánh, biến nó 
thành thực hành liên tục của các bạn, và bạn sẽ đạt đến giác ngộ. Trong cuộc đời 
tôi, tôi đã biết rất nhiều, rất nhiều người đạt đến trạng thái giác ngộ như thế, cả đàn 
ông và đàn bà. Đạt đến giác ngộ không phải chuyện hoang đường thời cô. Nó 
không phải thần thoại. Đó là điều thực sự đã xảy ra. Hãy đưa những chỉ dẫn khâu 
truyền vào trải nghiệm thực tế của bản thân và giác ngộ là điều hoàn toàn có thê; 
nó không phải chuyện cô tích về bà tiên. 

Đề nhận ra Phật tánh này, chúng ta cần sự hỗ trợ của ba nguyên tắc. Đầu 
tiên là Phật bảo, vị thầy tổ người chỉ ra bản tánh giác ngộ cho người khác. Kế đó là 
Pháp bảo, giáo lý về cách thức tu tập để trải nghiệm bản tánh giác ngộ. Cuối cùng, 
là Tăng bảo, những người năm giữ và phổ biến giáo lý. Bên cạnh đó, có tam căn 
bản: đó là đạo sư (guzw), nguồn gốc của sự gia trì; bổn tôn (y2), nguồn gốc của 
thành tựu; và Không hành mẫu (đa#¿iz), nguồn gốc của các hoạt động. Các ngài sở 
hữu sự tỉnh thức toàn tri, từ bi ngập tràn, hành động vì lợi lạc của chúng sinh và 
khả năng bảo vệ và cứu giúp chúng sinh. 

Đôi khi, chúng ta có những nghi ngờ và do dự với các giáo lý Phật Đà, 
nhưng đừng để điều đó xảy ra. Điều quan trọng là chứng thực điều giá trị và điều 
gì không. Các vị thầy của tôi từng đề cập đến bốn kiểu chứng thực. Đầu tiên là các 
lời nói của một bậc chứng ngộ hoàn hảo, như là Đức Phật, những lời nói của ngài 
không bao giờ là ngu xuân. Kế tiếp là những giáo lý của chư đạo sư vĩ đại của 
truyền thừa, từ thầy sang trò cho đến ngày nay. Thứ ba là các chỉ dẫn chúng ta 


nhận được từ vị thây của bản thân. Cuôi cùng, đê quyêt định với sự chắc chăn, 


chúng ta cần sự chứng thực của trí tuệ của mình. Đừng để điều gì đánh lừa niềm 
tin. Hãy quán sát bản thân xem đâu thực sự là sự thật. 

Lý do cho những khổ đau mà mỗi chúng sinh trải qua là gì? Nguyên do 
của những ảo mộng trong luân hồi là gì? Nó không gì khác ngoài việc thiếu đi 
những kinh nghiệm về bản tánh giác ngộ. Chúng ta lờ đi cái hiện hữu từ thời vô 
thủy; chúng ta thờ ơ với cái liên tục hiện diện trong chúng ta: Phật tánh. Thay vào 
đó, dẫn sâu vào các cảm xúc lẫn lộn, chúng ta đuôi theo các mục đích sai lầm, thứ 
mà dẫn đến những kinh nghiệm sai lầm bất tận hơn nữa. Đó là luân hồi. Chúng ta 
đã làm điều này trong vô số đời, đời này sang đời khác, chết rồi lại tái sinh. Bây 
giờ, nếu bạn không thể tận dụng cơ hội này, khi bạn vẫn là một con người, để nhận 
ra điều hoàn toàn có thê, trong tương lai bạn sẽ tiếp tục theo con đường sai lầm đó. 

Hãy hiểu rằng Phật tánh là điều hiện hữu trong mỗi người. Không ai 
thiếu đi tiềm năng này, không ai trên thế giới này. Nếu bạn không biết cách đưa nó 
vào trải nghiệm cá nhân, tu tập trong đó và nhận ra nó, bạn sẽ duy trì trong ảo 
vọng. Ảo vọng không bao giờ tự nó biến mất. Quay quanh bánh xe luân hồi xấu 
xa, trong thập nhị nhân duyên, bạn sẽ tiếp tục đời này rồi đời khác. Chúng ta đều 
sẽ chết, và tái sinh, và lại chết, vô số lần như thế. 

Nhưng, trong đời này, bạn có thể học để trải nghiệm bản tánh giác ngộ, 
và nếu bạn làm được điều đó, bạn có thê, trước khi chết, đạt đến trạng thái giác 
ngộ hoàn hảo của một vị Phật. Cách thức để chuyển hóa thân người thành ánh 
sáng cầu vồng lúc chết chỉ là thông qua việc nhận ra và chứng ngộ Phật tánh; 
không còn cách nảo khác. Chỉ dẫn về cách thức làm như thế vẫn luôn có. Hãy đặt 
niềm tin tưởng vào Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Hãy nhận những 
chỉ dẫn này từ bậc nắm giữ truyền thừa không gián đoạn; dòng truyền thừa này 
phải thanh tịnh. Nếu không thì, mọi người chết; không có ngoại lệ. Trong quá khứ, 
mọi người từng sống trên thế giới này đều chết. Ngay bây giờ mọi người đang 
sống đều sẽ chết. Mọi người sinh ra trong tương lai cũng sẽ chết. Mọi thứ trên đời 


sẽ thay đổi; không có thứ gì là không đổi, không có gì là mãi mãi, không có gì tồn 


10 


tại mãi. Nêu bạn muôn thành công, nêu bạn thực sự muôn chăm sóc bản thân — 


hãy nhận ra bản tánh giác ngộ của bạn. 


II 


BÓN PHÁP CỦA GAMPOPA 


Xin hãy ban cho con sự gia trì để tâm con đi theo Pháp. 

Xin hãy ban cho con sự gia trì để thực hành Pháp của con trở thành con 
đường. 

Xin hãy ban cho con sự gia trì để con đường xua tan vô mình. 

Xin hãy ban cho con sự gia trì để vô mình tỏa sảng như trí tuệ. 


Œampopa 


Bởi vì tôi không sở hữu mọi phẩm tánh của việc nghiên cứu hay thành 
tựu, tôi sẽ chỉ đơn giản lặp lại những lời nói hoàn hảo của Đức Phật để làm lợi lạc 
chúng sinh, những người đã bày tỏ niềm yêu thích chân thành với Pháp. 

Bậc đạo sư vĩ đại, không thể sánh bằng và nôi tiếng thế giới, Đức 
Gampopa đã cô đọng mọi giáo lý được ban ra và sẽ được ban ra bởi một nghìn vị 
Phật trong hiền kiếp này thành bốn câu, thường được biết đến là Bốn Pháp của 
Garmpopa. Những câu nói rộng lớn vô cùng này là sự kết hợp giữa Kinh điển và 
Mật điện, và được giảng giải bởi Đại đạo sư Longchen RabJam. Nếu một hành giả 
nhận các chỉ dẫn này và tinh tấn, anh/cô ta sẽ có thể đạt đến giác ngộ hoàn toàn chỉ 
trong một đời. Thật đáng ngạc nhiên về mức độ siêu phàm của các giáo lý trọng 
yếu của chư Phật và các hành giả chứng ngộ. 

Chư Phật đã làm hoàn hảo mọi phẩm tánh của sự từ bỏ và chứng ngộ; 
các ngài đã từ bỏ những che chướng và chứng đắc mọi phẩm tánh trí tuệ. Với lòng 
từ bi lớn lao hướng về chúng sinh, giống như mẹ hiền thương con nhỏ, các bậc đại 
giác đã chuyên bánh xe chánh Pháp. Nguồn gốc của Phật giáo trên trái đất này là 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc toản giác. Giáo lý của ngài được trao truyền 


12 


thông qua dòng truyền của các vị Bồ Tát an trú trong các bjưmi, các địa Bồ Tát. 
Bởi thế, những giáo lý này được trao truyền qua một dòng truyền thừa không gián 
đoạn các hành giả chứng ngộ đến bậc đạo sư gốc của tôi. 

Đầu tiên trong Bắn Pháp của Gampopa là '*Xin hãy ban cho con sự gia 


I?? 


trì để tâm con đi theo Pháp!” Điều này được thực hiện bằng cách quán chiếu về 
bốn niệm chuyên tâm. Thứ nhất là sự khó khăn của việc đạt được thân người quý 
giá với tắm tự do và mười thuận duyên. Bởi chúng ta đã là con người, dường như 
chúng ta đã đạt được thân người mà không mấy nỗ lực; tuy nhiên, sự thật không 
phải thế. Cần rất nhiều nghiệp thiện được tích lũy trong nhiều đời trước để một cá 
nhân có thê sinh ra trong thân người quý giá. Có rất nhiều người, nhiều như những 
vì sao buôi tối. Nhưng trong số những người nảy, chỉ những người yêu thích việc 
thực hành Pháp thiêng liêng, những người với một thân người quý giá, thì rất ít, 
như những vì sao buổi sớm. Trong số những người yêu thích Pháp, những người 
có sự tỉnh tắn chân thành thậm chí còn ít hơn. Thực hành chánh Pháp nghĩa là từ 
bỏ mọi mối quan tâm thế tục và thay vào đó theo đuổi giác ngộ hoàn toản chỉ 
trong đời này. 

Mặc dù chúng ta đã đạt được thân người quý giá, nó vẫn bị chi phối bởi 
vô thường. Vô thường nghĩa là không thứ gì, dù là thế giới này hay chúng sinh 
trong đó có thể tồn tại mãi. Đặc biệt, tuổi thọ của con người thì lại đặc biệt ngắn, 
và không thể dự đoán trước và không chắc chắn như tia chớp sáng hay bong bóng 
trong nước. Trên trái đất này chẳng ai có thê sống mãi; người này kế tiếp người 
khác qua đời. Sau khi chết, nếu chúng ta sinh vào ba cõi thấp, chúng ta sẽ trải qua 
những khổ đau vô cùng và không thể miêu tả. Hiên tại ta đang nỗ lực để đạt được 
những điều kiện hoàn hảo, sự dễ chịu và giàu có. Nhưng dù điều kiện giàu sang và 
hạnh phúc thế tục có kỳ diệu thế nào, chúng ta vẫn không thê mang theo bất kỳ thứ 
gì trong đó — bạn bè, gia đình hay tài sản của chúng ta — sau khi chết. 

Mặc dù chúng ta cảm thấy yêu thương và quý mến gia đình và bạn bè, 


lúc chết, chúng ta vẫn phải du hành cô độc đến một nơi không biết. Chúng ta lặp 


13 


lại trải nghiệm giống nhau trong tất cả các đời trước, để lại đằng sau tất cả người 
quen vả từ bỏ mọi tải sản. Dù bao nhiêu hạnh phúc vả sự giàu có mà chúng ta 
giành được trong đời này, nó cũng mong manh như giấc mơ ta có vào đêm qua. 
Hiểu rằng không có gì là mãi mãi, rằng mọi thứ trôi qua như một giấc mơ là hiểu 
về vô thường và cái chết. 

Nếu đơn giản cuộc đời chúng ta kết thúc trong hư vô, như nước bay hơi 
hay một ngọn lửa bị dập tắt, điều đó thật hoàn hảo. [Nếu vậy] Sẽ chẳng có điều gì 
để lo lắng. Nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng sự thật hoàn toàn không như thế, bởi 
thức của chúng ta không phải thứ gì đó có thê chết. Sau khi chết chúng ta bị buộc 
phải trải qua các ảnh hưởng của nghiệp đã tích tập trước đó. Bởi sự ngu dốt, chúng 
ta mãi trôi lăn trong luân hồi, không thể được giải thoát, liên tục quay vòng trong 
ba cõi thấp và ba cõi cao, từ cõi này sang cõi khác. Đề giải thoát chúng ta khỏi sáu 
cõi luân hồi, chúng ta cần thực hành chánh Pháp ngay bây giờ khi có cơ hội. 

Chúng ta tiếp tục trong luân hồi chừng nảo chúng ta còn bị những che 
chướng cảm xúc và che chướng nhận thức bao phủ. Hai thứ che chướng này chính 
xác là thứ ngăn chúng ta đạt đến trạng thái Phật quả toàn tri. Để xua tan chúng, ta 
cần tham gia vào các thực hành gọi là Các Pháp fu Dự bị. Những thực hành này 
được bao trọn trong giáo lý thứ hai của Đức Gampopa, “Xin hãy ban cho con sự 
gia trì để thực hành Pháp của con trở thành con đường.” Đầu tiên chúng ta quy y 
và lễ lạy, như thế xua tan các lỗi lầm nghiệp chướng và các che chướng về thân 
được tích tập trong vô số đời. Để xua tan các ác nghiệp và che chướng về khẩu, 
thứ mà chúng ta đã tích tập từ vô thủy, chúng ta thực hành thiền định và trì tụng 
Kim Cương Tát Đỏa. Để xua tan các che chướng và ác nghiệp về tâm, chúng ta 
cúng dường mạn-đà-la bên ngoài, bên trong và bí mật. Cuối cùng, để xua tan các 
ác nghiệp và che chướng, được tích tập bởi cả thân, khẩu và ý từ vô thủy, chúng ta 
thực hành các khía cạnh bên ngoài, bên trong và bí mật của Đạo sư Du già (guru 
yoga). Người ta nói răng, “chứng ngộ xảy ra tự nhiên khi các che chướng được 


đây lùi.” Đạo sư Du già là một thực hành vô cùng rộng lớn, hoàn hảo để xua tan 


14 


các che chướng và phát triển sự chứng ngộ. Mặc dù nằm trong các thực hành dự 
bị, nó rộng lớn hơn chính phần thực hành chính yếu. 

Giáo lý của Đức Gampopa tiếp theo là “Xin hãy ban cho con sự gia trì 
để con đường xua tan vô minh.” Ở đây, “con đường” cần được hiểu trong phạm vi 
của nền tảng, con đường và kết quả, một cầu trúc chứa đựng toàn bộ giáo lý của 
Kinh điển và Mật điển. Nền tảng là Phật tánh, suga/a-garbha, Pháp thân của chư 
Phật, luôn hiện hữu trong mọi chúng hữu tình. Nó được so sánh với vàng mười, 
không lỗi lầm, với những phẩm tánh tối thượng và không vết hư hại. Làm sao mà 
Phật tánh hiện hữu trong mọi người? Ví dụ được chỉ ra đó là về dầu trong hạt mù 
tạc. Khi bị ép, hạt mù tạc tạo ra dầu. Giống như vậy, trong mọi chúng hữu tình đều 
đã có tinh túy Phật quả, tức Phật tánh. Không ai là không có nó. Chư Phật và Bồ 
Tát đều có Phật tánh, mọi chúng sinh cho đến cả con côn trùng bé nhất cũng có, 
không một sự khác biệt dù kích cỡ hay phẩm tánh ra sao. 

Phật tánh bao trùm cả luân hồi và niết bàn. Hư không vượt ra khỏi trung 
tâm và bờ vực. Dù hư không tràn đến đâu, cũng đều có chúng sinh. Ở đâu có 
chúng sinh, ở đó có Phật tánh. Đó là ý nghĩa khi nói rằng Phật tánh bao trùm cả 
luân hồi và niết bàn, tất cả các cõi, tất cả chúng sinh. 

Mặc dù Phật tánh hiện diện trong mọi người, chúng ta chẳng thê nhận ra 
nó. Sự ngu dốt này là nguyên nhân chủ yếu cho việc trôi lăn trong luân hồi. Bởi sự 
ngu dốt không biết bản tánh của mình, chúng hữu tình trượt về phía vô minh, như 
vàng mười rơi xuống bùn và bị bân. Chư Phật không trượt về phía vô minh mà 
duy trì ở “trụ xứ tự nhiên” của các ngài. Điểm khác biệt giữa chư Phật và chúng 
sinh là sự khác biệt giữa biết và không biết bản tánh bẩm sinh. 

Mặc dù vàng là vàng, khi nó rơi xuống bùn, nó bị che lấp bởi các chất 
bắn, trở nên không thê nhận ra. Vàng hiện thời bị bùn che lấp là ví dụ về chúng 
hữu tình không thê nhận ra bản tánh của mình. Mọi hữu tình chúng sinh là Phật, 
nhưng vì những che chướng tạm thời, họ không thể nhận ra điều đó. Nền tảng 


giống như vàng mười, trong khi con đường giống như vàng khi bị rơi xuống chất 


15 


bần và bị che lắp bởi những khiếm khuyết. Trong hoàn cảnh này, con đường nghĩa 
là trạng thái vô minh. 

Phật quả, trạng thái chứng ngộ của các bậc tỉnh thức, nghĩa là không 
trượt về phía vô minh, mà nhận ra trạng thái của nền tảng như là thứ vàng mười. 
Bởi sức mạnh của vô minh, chúng ta hiện giờ vẫn trượt trên con đường — vàng 
mười vẫn bị che lấp bởi bùn. Chúng ta hiện đang bị vô minh khống chế. Bởi chìm 
trong giấc ngủ của sự ngu dốt, chúng ta đi qua các giấc mơ của ba giới, tái sinh 
trong sáu cõi luân hồi liên tục không ngừng. 

Các phẩm tánh là bản chất của Phật tánh được biết đến là ba thân hay 
thân, khâu và ý thiên bâm. Thân Kim Cương là phẩm tánh bất biến của Phật tánh; 
khâu Kim Cương là phẩm tánh không thể diễn tả, không ngừng của nó; và ý Kim 
Cương là phẩm tánh không thê sai lầm. Theo cách này, thân Kim Cương, khâu 
Kim Cương và ý Kim Cương vốn hiện diện như là Phật tánh của chúng ta. 

Hiện tại, thân Kim Cương bất biến bị che lắp bởi thân vật lý, tạm thời và 
dễ hỏng. Khẩu Kim Cương liên tục không ngừng, âm thanh của Phật tánh, bị che 
lấp tạm thời bởi những lời nói lặp lại trong những cuộc chuyện trò bình thường 
của chúng ta. Giống như vậy, ý Kim Cương không lỗi lầm bị che lấp bởi những ý 
nghĩ sai lầm của chúng ta. Mặc dù thân, khẩu và ý của mọi Đắng Chiến Thắng 
luôn hiện diện trong Phật tánh của chúng ta, chúng bị che lấp bởi thân, khâu và ý 
bình phàm. 

Bởi chúng ta bị vô minh kiểm soát, ta đang ở trạng thái của con đường. 
Các giáo lý được ban ra để con đường có thể xua tan vô minh, nhờ thế mà tịnh hóa 
được những che chướng của thân, khẩu và ý. Các thực hành khác nhau được giảng 
dạy gồm có: giai đoạn phát triển, để quán tưởng rằng thân của chúng ta trong hình 
tướng của chư Phật; giai đoạn trì tụng, tụng đọc các thần chú bằng giọng của 
chúng ta; và giai đoạn hoàn thiện, đề tâm an trú trong trạng thái samadJi (định). 

Giai đoạn phát triển hay quán tưởng không phải là tưởng tượng ra điều 


gì đó không hiện hữu liên tục. Thân Kim Cương của Các Đắng Chiến Thắng luôn 


16 


ở trong chúng ta, cô hữu với Phật tánh của chúng ta. Bằng cách thực hành giai 
đoạn phát triển, chúng ta xua tan các che chướng đã che lấp bản tánh này và ngăn 
cản chúng ta không thể nhận ra nó. Khẩu Kim Cương không ngừng của chư Phật, 
vua của mọi sự bày tỏ du dương, cũng luôn hiện hữu trong chính chúng ta. Sự tụng 
đọc ba loại manfra — vidva, dharani và guhya — cho phép chúng ta xua tan các che 
chướng của giọng nói bình thường. Ý của chư Phật, sự tỉnh giác không quan niệm, 
cũng là bản tánh của chúng ta, nhưng nó bị che lấp bởi các ý nghĩ quan niệm nhất 
thời. Đơn giản an trú trong trạng thái bình thản của định sẽ phát lộ ý Kim Cương 
thiên bẩm của chúng ta. 

Đừng cho răng giai đoạn phát triển' liên quan đến việc tưởng tượng điều 
gì đó không thực, như là giả vờ rằng một miếng gỗ là vàng mười. Giai đoạn phát 
triển không phải như thế. Nó đơn giản là công nhận điều vốn có, cái luôn tồn tại. 
Giai đoạn phát triển nghĩa là tạo ra hay tưởng tượng trong tâm trí hình tướng của 
chư Phật. Mặc dù sự quán tưởng ở đây là cấu trúc giả, một hành động giả tạo, 
nhưng nó vẫn là sự bắt chước cái đã luôn có sẵn trong chúng ta. Cho đến khi 
chúng ta có thể thực hành giai đoạn phát triển tối thượng, chúng ta vẫn cần quán 
tưởng hay tạo ra những hình ảnh thanh tịnh bằng trí óc để tiễn gần đến trạng thái 
tuyệt đối đó. 

Giai đoạn phát triển tối thượng liên quan đến việc đơn giản an trú trong 
tâm yếu của chư Phật, ở đó hai thân — Báo thân của ánh sáng cầu vồng và Hóa 
thân của thân vật lý — tự nhiên hiển bày. Trên thực tế, Phật tánh là điểm khởi đầu 
cho giai đoạn phát triển và bản tánh thiên bâm này được hiện thực hóa thông qua 
thực hành định của chân như. Giai đoạn phát triển được tạo ra nhờ định của chân 


như, đó là Pháp thân của tất cả chư Phật. Trong Pháp thân mở ra Báo thân, định 





! Giai đoạn phát triển: thiền định du già mà qua đó ta tịnh hóa bản thân khỏi các tham đắm quen thuộc đưa 
ta đến bón trạng thái tái sinh khác nhau và trong giai đoạn này, ta thiền định về sắc tướng, âm thanh và tư 
tưởng giống như những điều này có đủ phẩm tánh của vị Bổn tôn (hay Hộ Phật), của các câu minh chú và 
trí tuệ. 


17 


của huyễn hoặc và từ Báo thân xuất hiện Hóa thân bằng phương tiện của định về 
chủng tử tự. Đó là cách thức mà giai đoạn phát triển diễn ra. 

Định chân như là sự nhận ra chính Phật tánh, trạng thái hoàn hảo và 
thanh tịnh nguyên sơ của Pháp thân. Nếu chúng ta chưa nhận ra bản tánh này bằng 
kinh nghiệm cá nhân, chúng ta có thể làm gần giống hay giả tạo nó bằng cách 
tưởng tượng rằng mọi hiện tượng, mọi thế giới và chúng sinh, tan biến vào sự 
trống rỗng, bằng cách trì tụng, ví dụ, thần chú OM MAHA SHUNYATA JNANA 
VAJRA SVABHAVA ATMA KOH HANG. Với sự đại trỗng rỗng này, sự thấu suốt 
của nhận thức mở ra như là mặt trời mọc lên trên bầu trời và chiếu sáng. Đó là 
định của sự chói tỏa, về bản chất là Báo thân. Trong hư không có ánh sáng mặt 
trời, vả từ ánh sáng mặt trời cầu vồng xuất hiện. Đó là sự tương tự với Hóa thân, 
định của chủng tử tự mà từ đó hình tướng bốn tôn hiển bày. Hóa thân có thể nhìn 
thấy được nhưng không thể sờ thấy; chúng ta không thể cầm năm nó bằng tay 
nhưng nó vẫn xuất hiện. Chúng ta nên tưởng tượng hình tướng của vị bổn tôn là rõ 
ràng nhưng không ngoải tự tánh. Giống như cầu vồng trên trời không phải vật thê 
rắn chắc, bổn tôn cũng không được tạo nên bởi thịt và máu. 

Cần phải nhắc lại rằng, giai đoạn phát triển diễn ra trong cấu trúc của 
tam thân. Pháp thân tràn khắp như hư không. Trong hư không của Pháp thân, Báo 
thân hiện diện sống động như ánh sáng mặt trời. Hóa thân xuất hiện như cầu vồng 
để đem đến hạnh phúc cho chúng sinh. Giống như mặt trời không thê mọc và 
chiếu sáng mà không có sự mở rộng của hư không, Báo thân liên tục không thể 
hiển bày khi không có bản tánh không sinh khởi của Pháp thân. Không có hư 
không, mặt trời không thê chiếu tỏa; không có ánh sáng đó, cầu vồng không thê 
xuất hiện. Như thế, ba thân là bất khả phân. 

Bởi thế, thực hành ba định cung cấp cho chúng ta cấu trúc để quán 
tưởng bồn tôn. Kế tiếp, chúng ta triệu thỉnh Bồn tôn từ cõi giới 4&amishía và tan 
biến vị đó vào chính chúng ta. Sau đó, chúng ta tán thán, cúng dường và các thực 


hành khác. Tất cả các hoạt động có vẻ như theo truyền thống nảy trong giai đoạn 


18 


phát triển giống như các hoạt động của con người bình thường, như khi chúng ta 
mời những người quan trọng đến thăm, tán dương họ và mời họ thức ăn và quà 
tặng. Mục đích của giai đoạn phát triển là tịnh hóa các tập khí của con người. Nó 
không phải là để làm an dịu các vị trời bằng cách cúng dường. Các vị bổn tôn 
không phải hài lòng khi được thờ cúng và tức giận khi không được; chính chúng ta 
là người nhận được lợi lạc bằng cách tịnh hóa các che chướng và tích tập công 
đức. 

Khi thực hành giai đoạn phát triển, hãy làm điều đó với nhận thức về sự 
rộng lớn, bao la, và mở rộng. Đừng quán tưởng bồn tôn trong ngôi nhà nhỏ bé của 
bạn, trong thế giới nhỏ bé này. Đầu tiên, mọi thứ tan hòa toàn bộ vào sự trồng 
rỗng, vào hư không rộng lớn. Trong sự rộng lớn của hư không, mạn-đả-la của năm 
yếu tô được tạo ra. Trên đỉnh của nó chúng ta tưởng tượng ra núi Tu Di rộng lớn. 
Trên đỉnh núi Tu DI có cung điện linh thiêng, và trong đó có ngaI cùng với đĩa mặt 
trời và mặt trăng. Trên ngai này, chúng ta xuất hiện trong hình tướng của bổn tôn 
thiền định, bất cứ kiểu gì có thể. Đó là cách mà chúng ta nên thực hành giai đoạn 
phát triển, đừng tưởng tượng chúng ta ở trong căn phòng nhỏ bé của mình. 

Mục đích chính của giai đoạn phát triển là để phá hủy sự bám chấp vào 
sự thực vững chắc. Nó là bám chấp của chúng ta vào vật cụ thể, mà làm ta tiếp tục 
trôi lăn trong luân hồi. Giai đoạn phát triển phá hủy điều đó. Làm sao chúng ta đạt 
được như thế? Băng cách tưởng tượng thế giới này là một cõi tịnh độ, nơi chúng ta 
cư ngụ là cung điện linh thiêng, và chúng sinh trong đó đang trong hình tướng 
tuyệt vời của chư bốn tôn, có thể nhìn thấy nhưng không thể sờ được như cầu 
vồng trên trời. 

Giống như vậy, trì tụng thần chú phá hủy sự bám chấp của chúng ta vào 
khâu gián đoạn thông thường, thứ mà dừng lại và lại bắt đầu. Thần chú [mazra] 
được biết đến là vua của khẩu. Nó là khâu Kim Cương không ngừng. Cuối cùng, ý 
Kim Cương không nhằm lẫn phá hủy ý nghĩ quan niệm thông thường của chúng 


ta. 


19 


Ở cuối giaI đoạn trì tụng là giai đoạn hoàn thiện, trong hoàn cảnh này là 
sự tan biến của cung điện và bổn tôn vào hư không trống rỗng, và sự tái xuất hiện 
từ trạng thái trống không đó trong hình tướng của bổn tôn. Mục đích của việc tan 
hòa là để xua tan bám chấp tập khí vào các hình tướng rằng đó là thật và vĩnh viễn, 
cũng như xu hướng hướng về tri kiến của sự bắt diệt. Bằng cách xuất hiện lại trong 
hình tướng có thê nhìn thấy nhưng không sờ được của vị bổn tôn, chúng ta cũng 
phá hủy nền tảng cho chủ nghĩa hư vô, tri kiến cho rằng không có thứ gì tổn tại. 
Bởi thế, bằng cách rèn luyện trong việc tiêu trừ các xu hướng của tà kiến, thực 
hành này thực sự là con đường xua tan vô minh. 

Tóm lại, đây là cách thức để con đường xua tan vô minh. Hiện tại, 
chúng ta đang bị vô minh che lấp. Thông qua các thực hành này, chúng ta có thể 
xua tan vô minh này và nhận ra thân, khẩu và ý Kim Cương của chư Phật. Một ấn 
dụ hay cho vô minh này đó là ảo giác được tạo ra bởi cà độc dược tạo ảo giác. 
Thông thường, chúng ta thấy bản thân và người khác có một mặt, hai tay và hai 
chân. Nhưng khi bị trúng độc này, thình lình chúng ta thấy mọi người không phải 
như thế nữa, mà có mười đầu, hai mươi tay, năm mươi chân, hay những điều như 
thế. Hiện tại chúng ta đang bị thứ độc dược vô minh chế ngự và tiếp tục sai lầm 
trong sáu cõi luân hồi. Khi ảnh hưởng của cà độc dược giảm dân, chúng ta lại thấy 
mọi người như họ trong trạng thái bình thường. Nhưng ngay bây giờ, ảnh hưởng 
của vô minh vẫn chưa mất; chúng ta vẫn còn bị vô minh kiểm soát. Để xua tan vô 
minh trên con đường, chúng ta cần thực hành các giai đoạn phát triển, trì tụng và 
hoàn thiện. 

Giáo lý thứ tư của Đức Gampopa, “Xin hãy ban cho con sự gia trì để vô 
minh tỏa sáng như trí tuệ” liên quan đến giai đoạn hoàn thiện. Các đề cập trước 
đây về giai đoạn hoàn thiện được định nghĩa bởi và phụ thuộc vào một sự quán 
tưởng hoặc là tan biến vào hư không hoặc tái hiện lại từ hư không; vì thế nó được 
gọi là giai đoạn hoàn thiện với các đặc tính. Giai đoạn hoàn thiện chân thực, chủ 


đề của giáo lý thứ tư mà Đức Gampopa giảng, liên quan đến việc nhận ra Phật 


20 


tánh. Khi vàng mười bị che phủ bởi bụi bân, không rõ ràng rằng nó là vàng, mặc 
dù chất bân chỉ là tạm thời. Nhưng khi nó được dọn đi, chúng ta nhận ra rằng đó là 
vàng. Giống như vậy, khi vô minh được tịnh hóa, trí tuệ, vốn là tỉnh thức cơ bản 
của chúng ta hiển bày. 

Hiện tại, trạng thái của người bình thường giống như vàng mười bị che 
lấp bởi bụi bắn. Phật tánh của chúng ta bị che lấp bởi những che chướng tạm thời. 
Một trong các che chướng chính, cần được tịnh hóa là bám chấp của chúng ta vào 
quan điểm nhị nguyên, về sự thực vững chắc. Khi được tỉnh ché, vàng cũng chỉ là 
vàng mười. Chừng nào tâm chúng ta còn trong vô minh, hoang dã, lừa dối và 
nhằm lẫn, Phật tánh tiếp tục bị kéo lê trong luân hồi. Nhưng khi tâm thoát khỏi vô 
minh, không nhằm lẫn và không dối gạt, nó chính là Phật tánh. Không phải rằng 
Phật tánh là một thứ và tâm là một thứ tách biệt khác. Chúng không phải là hai 
thực thể khác biệt. Chính tâm chân thật là thứ vàng mười, Phật tánh. Hữu tình 
chúng sinh không có hai tâm. Khi tâm bị lừa đối, nó mang tên “hữu tình chúng 
sinh.” Khi tâm không bị lừa dối, không nhằm lẫn, nó được biết đến là Phật. 

Người ta nói rằng “không có Phật nào ngoải chính tâm của bạn.” Chúng 
ta không có hai tâm. Chỉ có một tâm, hoặc là vô minh hoặc không. Phật tánh chính 
xác là phẩm tánh không sai lầm ngay từ đầu của tâm chúng ta, cũng được biết đến 
là Samantabhadra [Phật Phố Hiền], Pháp thân Phật. 

Theo một hệ thống, khía cạnh Pháp thân của phẩm tánh không sai lầm 
ngay từ đầu là Đức Phổ Hiền. Khía cạnh Báo thân là Đức Kim Cương Trì và khía 
cạnh Hóa thân là Kim Cương Tát Đỏa. Ví dụ, hư không, ánh sáng, và sự xuất hiện 
của cầu vồng là không thê tách biệt. Ánh sáng không thê chiếu đến nơi nào khác 
ngoài hư không, và cầu vồng không thê xuất hiện theo cách nào khác ngoài sự trộn 
lẫn của hư không và ánh sáng. Pháp thân giống như hư không, Báo thân như mặt 
trời, và Hóa thân như cầu vồng. Giống như vậy, Ba vị Phật, Phố Hiền, Kim Cương 


Trì, và Kim Cương Tát Đỏa không phải là ba bậc giác ngộ khác nhau. Các ngài là 


21 


bất khả phân, cùng một bản tánh, giống như ba thân hiển bày rõ ràng, không thê 
tách biệt trong Phật tánh của chúng ta. 

Có một điểm khác biệt giữa vô minh và giác ngộ, giữa chứng ngộ và 
không chứng ngộ bản tánh của chúng ta. Phẩm tánh không sai lầm ngay từ đầu 
được biết đến là giác ngộ, là Phật quả, hay trạng thái tỉnh thức của Pháp thân. Khía 
cạnh sai lầm từ đầu được gọi là ngu dốt, hay kinh nghiệm sai lầm của chúng hữu 
tình. Mặc dù chúng ta có Phật tánh trong người, nó hiện thời bị che lấp. 

Cốt tủy các giáo lý Phật Đà là phương thức để vô minh chiếu tỏa như trí 
tuệ. Điểm trọng yếu nhất ở đây là sự giới thiệu đến và nhận ra Phật tánh, trí tuệ 
bẩm sinh của Pháp thân mà luôn hiện diện trong chúng ta. Bốn Pháp của 
Gampopa là giáo lý về cách thức nhận ra, tu tập và làm vững chắc sự chứng ngộ 
Phật tánh. Hiểu điều này chính là tri kiến, thực hành nó là định, và làm vững chắc 
nó là Phật quả. Phật quả không nằm ở bên ngoài. Nó không phải thứ gì khác mà 
thình lình bị hút vào chúng ta và chuyên biến kỳ diệu ta thành một vị Phật. 

Chúng ta có một tâm nhưng chúng ta cần phân biệt hai khía cạnh của 
nó: bản chất và sự hiển bày. Hãy hiểu ví dụ về mối quan hệ giữa hai điều này. Bản 
chất giống như mặt trời chiếu sáng trên trời. Sự hiển bày giống như hình bóng của 
nó trên nước. Mặt trời trên cao là thật. Hình ảnh phản chiếu của nó dưới nước 
trông như mặt trời nhưng không phải mặt trời thật. Hãy cùng gọi mặt trời trên cao 
là Phật tánh, phẩm tánh giác ngộ không lỗi lầm, chính là bản chất. Hình ảnh phản 
chiếu của mặt trời trên nước là ví dụ về ý nghĩ sai lầm thông thường của chúng ta. 
Không có mặt trời trên cao, bóng của nó không thể xuất hiện. Mặc dù thực sự chỉ 
có một mặt trời, nó trông giống như là hai. Nó là một nét đặc thù với hai khía 
cạnh. Bản chất, Phật tánh, giống như mặt trời chiếu sáng trên cao. Sự hiển bày của 
nó giống như ý nghĩ của chúng ta, được so sánh với bóng của mặt trời. 

Trạng thái là một vị Phật là không lẫn lộn và không dối lừa, giống như 
mặt trời chiếu sáng trên cao. Trạng thái của tâm chúng sinh giống như hình bóng 


của mặt trời trên nước. Như hình bóng phụ thuộc vào nước, ý nghĩ của chúng ta 


2c 


phụ thuộc vào đối tượng. Đối tượng là cái mà được nghĩ về, chủ thế là tâm nhận 
thức. Bám chấp vào chủ thế-đối tượng là nguyên nhân cho việc tiếp tục trong luân 
hồi sai lầm, ngày và đêm, đời này sang đời khác. Bám chấp vào chủ thể và đối 
tượng, chủ thể nhận thức và đối tượng bị nhận thức, trở nên ngày càng vững chắc 
mỗi lần và do đó tái tạo luân hồi. Ngay bây giờ chúng ta đang có năm đối tượng 
giác quan của hình ảnh, âm thanh, hương vị, mùi vị và kết cấu. Ở giữa, như các 
cánh cửa, chúng ta có năm giác quan, và cũng có nhiều thức khác nhau, mà liên 
tục nắm bắt các đối tượng của các giác quan khác nhau này. 

Liệu rằng hình ảnh phản chiếu của mặt trời trên nước có thể chiếu rọi 
toàn bộ thế giới? Liệu rằng nó có thê chiếu sáng trên toàn mặt hỗ? Liệu nó có thê 
làm mọi thứ lớn lên? Không, bởi vì nó không có những phẩm tánh của một mặt 
trời thực thụ. Giống như vậy, khía cạnh của tâm được biết đến là sự hiển bày, ý 
nghĩ của chúng ta, thiếu đi những phẩm tánh của trạng thái Phật quả chân thật. 
Nhưng mặt trời trên cao chính nó có thể chiếu sáng và mang đến thế giới này sự 
ấm áp, xua tan bóng tối. Một cách đơn giản, tâm của chư Phật không bị che 
chướng, trong khi tâm của chúng hữu tình thì có. Vậy che chướng là gì? Đó là 
bám chấp tái xảy ra của chúng ta về chủ thê và đối tượng. 

Phật tánh luôn hiện diện trong chính chúng ta cũng như mọi người khác, 
không một ngoại lệ nào. Về bản chất nó không bao giờ bị che chướng. Nó không 
tăng hay giảm. Không phải đôi khi nó bị che lắp và lúc khác thì không. Nó hoản 
toàn vượt ra ngoài các cấu trúc tinh thần. Nó không thay đổi về kích thước. Hoàn 
toàn không phải là ai đó có Phật tánh lớn và người khác thì nhỏ. Không có điểm 
khác biệt về phẩm tánh. Nó liên tục hiện điện cùng mức độ ở mọi người. 

Nhận ra Phật tánh luôn hiện hữu trong mỗi người chính là tri kiến. Duy 
trì sự liên tục của điều đó chính là thiền định hay tu tập. Hòa quyện điều đó với 
hành động hàng ngày và hành xử hòa hợp với Pháp được biết đến là hành động. 
Và nhận ra nó là hoàn toàn không che chướng, như mặt trời chiếu sáng trên cao 


với sự rạng ngời bât biên được biệt đên là kêt quả. Chúng ta cân nhận ra tri kiên; 


23 


chúng ta cần nhận ra Phật tánh. Mặc dù nó là điều gì đó chúng ta đã có, chúng ta 
cần công nhận cái chúng ta sở hữu. Các thực hành dự bị, giai đoạn phát triển, và 
các thực hành khác đều nhằm đến việc giúp chúng ta nhận ra Phật tánh. Chúng đều 
như những người trợ giúp, kẻ phụ tá. 


I?? 


Nói rằng “nhận ra bản tánh của chúng ta, Phật tánh!” không có nghĩa 
rằng chúng ta cần tạo ra điều gì đó không tôn tại, như cố gắng ép vàng từ mẫu gỗ, 
điều hoàn toàn không thê. Chúng ta cần nhận ra cái chúng ta đã sở hữu. Nhưng, 
con người, thông minh và có khả năng nhất trong chúng hữu tình, đường như có 
khuynh hướng ném đi viên ngọc như ý quý giá nhất. Trạng thái bình thường của 
con người giống như ai đó đã tìm thấy viên ngọc như ý quý giá nhưng lờ nó đi, 
nghĩ rằng mẫu ngọc giả có giá trị hơn. Không có điều gì buồn hơn hay lãng phí 
hơn như thế. 

Hãy nghĩ nghiêm túc về điều này. Cố gắng hiểu rằng hoàn cảnh chúng 
ta đang có giống như năm giữ một viên ngọc như ý trong tay. Không dễ để tái sinh 
lại làm người, và hoàn toàn không dễ để có thân người quý giá với cơ hội thực 
hành Pháp. Đó là một cơ hội hiếm có vô cùng xảy ra không thường xuyên đến 
mức giống như tận hưởng một bữa ăn ngon một trăm năm một lần. Nếu chúng ta 
chỉ có một bữa ăn ngon một lần trong một thế kỷ, chúng ta liệu rằng có thể không 
đánh giá cao nó và quá đỗi vui mừng nói rằng, “Cuối cùng, ta cũng có một bữa 
ngon!” Chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cơ hội này thậm chí còn giá trị hơn 
nhiều. Một cách tuyệt đối, không một lượng bữa ăn ngon nào sẽ giúp ích chúng ta. 
Cơ thê sẽ là một cái xác khi chết, đù nó được ăn ngon hay không. Thân người quý 
giá này là thứ gì đó cực kỳ hiếm có. Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này, 
không có gì đảm bảo liệu rằng chúng ta có được thân người trong đời tiếp theo 
không. Trên thực tế, gần như chắc chắn rằng chúng ta sẽ không, bởi các tập khí về 
nghiệp quá nặng nề. Cánh cửa nhỏ bé giờ đây sẽ bị che lắp trong nhiều kiếp trước 


khi chúng ta lại có được thân người. Hãy nghĩ chân thành về điều này: liệu rằng có 


24 


lãng phí nào hơn việc ném đi viên ngọc như ý khi bạn cuối cùng đã tìm thấy một 
viên? 

Nếu chúng ta không có viên ngọc như ý này rồi, sẽ rất khó để tìm. 
Nhưng, vấn đề là, qua vô số đời, chúng ta chưa bao giờ không có nó. Nếu chúng ta 
được bảo rằng, “Bạn cần có một viên ngọc như ý!” thì chúng ta sẽ gặp rắc rối bởi 
vì bất thình lình chúng ta sẽ phải tìm thấy một thứ ta không có. Nhưng viên ngọc 
như ý, Phật tánh luôn hiện hữu trong chúng ta. Chính là bởi sự ngu dốt và sai lầm 
mà chúng ta không nhận ra nó, và tiếp tục đời này sang đời khác trong sáu cõi luân 
hồi. Thật buồn là mọi người ném đi thứ giá trị và thay vào đó đuôi theo thức ăn, 
tài sản, sự nổi tiếng và tán dương. Nhưng nếu chúng ta không năm lấy điều thực 
sự giá trị trong đời này, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục trong luân hồi bất tận. Không phải 
tôi đang bảo bạn phải hiểu điều này: bởi dĩ nhiên bạn đã làm thế; tôi chỉ đơn giản 
nhắc nhở bạn. 

Phật tánh vốn luôn hiện hữu là bản tánh của tâm chúng ta, giống như sự 
rạng ngời bất biến của của mặt trời chiếu tỏa trên cao. Nhưng bởi những ý nghĩ nhị 
nguyên thông thường của chúng ta, mặt trời Phật tánh này không thê hiển bày; ta 
không thể thấy nó. Nhưng thậm chí một phần của những phẩm tánh bẩm sinh của 
Phật quả cũng không hiển bày trong trạng thái tâm của một người bình thường. 
Các ý nghĩ quan niệm chúng ta có suốt ngày và đêm che lấp Phật tánh, giống như 
mặt trời trên cao bị che lấp bởi các đám mây và đường như bị che chướng. Bởi các 
đám mây trôi qua của sự ngu dốt, chúng ta không nhận ra Phật tánh. 

Phật tánh hiện hữu giống như mặt trời không bị che lắp trên trời, nhưng 
ánh sáng không bao giờ chiếu đến một hang động hướng về phương bắc. Hang 
động này là ví dụ cho sự hiểu lầm, tà kiến, hay hiểu không trọn vẹn. 

Phật tánh từ vô thủy đã tràn khắp, hiện hữu trong mọi người từ Phật Phố 
Hiền đến con côn trùng nhỏ nhất. Bản tánh giác ngộ này có thê được đặt cho 


những cái tên khác nhau: Pháp thân, Phổ Hiền [Szmanrabhadra], tỉnh thức tự sinh 


5 


khởi hay giác ngộ tối thượng. Trạng thái ngu dốt của chúng hữu tình cũng có rất 
nhiều tên — nó được gọi là ý nghĩ, tâm quan niệm, thức nhị nguyên hay thức. 

Trước cuộc đời này, chúng ta sinh ra ở một nơi khác và trước cuộc đời 
đó lại là một nơi khác. Chúng ta đã có vô số đời trước. Tâm chúng ta không tự 
nhiên xuất hiện từ sự trống rỗng. Nó không có sự bắt đầu. Tâm chúng ta đã sinh ra 
nhiều lần từ vô thủy. Chúng ta có vô số đời — và hiện tại chúng ta đạt đến cuộc đời 
này. Nó giống như điểm phân chia hành trình mà ở đó chúng ta đi trên con đường 
hoặc dẫn lên trên hoặc xuống dưới. 

Tâm chúng ta tạo ra thiện và ác hạnh, giọng nói và thân hành xử như là 
kẻ phục tùng hay đầy tớ của tâm. Ở đây ác hạnh là gì? Nó cơ bản là sự tham luyến, 
sân hận và ngu dốt. Tôi đã giải thích về tâm giác ngộ; giờ đây tôi sẽ chỉ ra tâm nhị 
nguyên của chúng ta. 

Hãy lấy ví dụ là các đối tượng của mắt. Khi chúng ta nhìn thấy một 
mảnh gâm đẹp đẽ, ngay lập tức ta nghĩ rằng “Thật đẹp làm sao!” Đó là bám chấp. 
Nếu chúng ta thấy một cái khăn tay đã sử dụng, ta không thích nó. Đó là sự thù 
ghét hay sân hận. Nếu chúng ta thấy một cái khăn tay sạch, phẳng, ta cũng không 
quan tâm. Đó là sự thờ ơ hay ngu dốt. Tất cả chúng ta đều giống nhau trong mặt 
này: khi ta thấy một vật đẹp đế, ta thích nó, thấy một vật xấu xí, ta ghét nó, thấy 
vật gì trung lập, ta chăng thèm quan tâm. Chúng ta thích các âm thanh du đương, 
chứ không thích âm thanh thô ráp, khó nghe. Sở thích của chúng ta là sự tham 
luyến, sở phét của chúng ta là sự thù ghét, sân hận, và sự thờ ơ của chúng ta là sự 
ngu dốt. Phản ứng của chúng ta là tương tự với cái ta ăn, ngửi, hay chạm. Ba cảm 
xúc tiêu cực cơ bản này hiển bày trong mối quan hệ với năm giác quan và năm đối 
tượng bên ngoài. Chủ thể, tâm bên trong, thích sự dễ chịu, ghét đau đớn, và cũng 
có thê duy trì sự thờ ơ. Sáu kiểu kinh nghiệm — hình ảnh, âm thanh, mùi, hương, 
kết cấu và đối tượng tinh thần — được biết đến là sáu bộ của thức. 

Từ vô thủy đến tận bây giờ, các hành động chủ yếu mà chúng ta làm là 


các hoạt động của ba độc — tham, sân và s1. Chúng ta không ngừng tham gia vào 


26 


việc thích, ghét và thờ ơ, không chỉ trong một hay hai đời, mà là vô số đời. Đây là 
chỉ dẫn chỉ ra tâm nhị nguyên của chúng ta. 

“Tâm vượt qua các quan niệm” liên quan đến trạng thái thoát khỏi ba 
độc. Một người bình thường hoàn toàn mải mê trong tam độc suốt cả cuộc đời. Để 
giải thoát khỏi luân hồi, chúng ta cần để lại đằng sau tam độc. Làm sao ta có thể 
thoát khỏi chúng? Chúng ta không thể chôn chúng xuống đất, xối nước, đốt, thôi 
đi hay thậm chí ném một quả bom nguyên tử vào chúng và trông chờ tam độc biến 
mất. Sự dính líu không ngừng của chúng ta với chúng giống như chiếc máy ma 
quỷ. Đức Phật hoản hảo miêu tả luân hồi là đại dương của khổ đau bất tận, hay 
giống như vòng quay bất tận của chiếc máy ma quỷ, giống như vòng tròn ác độc. 
Đức Phật dạy rằng chúng ta cần áp dụng phương pháp để giải phóng bản thân và 
tất thảy hữu tình khỏi đại đương luân hồi. 

Nguồn gốc cơ bản cho luân hồi là tâm nhị nguyên của chúng ta, như tôi 
vừa chỉ ra. Một vài người có thê tuyên bố rằng, “Tôi không phạm phải bất cứ ác 
hạnh nảo! Tôi không sát sinh, tôi không trộm cắp, và tôi không nói dối. Tôi không 
làm điều gì ác!” Trong khi chúng ta có thê không tiến hành các hành động tiêu cực 
tầm thường, các hành động tiêu cực tính tế vẫn liên tục được tạo ra trong tâm. 
Chừng nào sự thích, ghét và thờ ơ của chúng ta còn chưa được tịnh hóa, chúng còn 
ngăn cản con đường dẫn đến giải thoát và giác ngộ hoàn toàn. Vì thế điều gì có thể 
xua tan tam độc trong tâm chúng ta? Đó là nhận thức về Phật tánh, giác tánh tự 
sinh khởi. 

Giác tánh tự sinh khởi này chính là con đường mà chư Phật ba thời đã 
đi. Chư Phật của quá khứ đã đi con đường của trí tuệ tự sinh khởi, rang7ung yeshe, 
và đạt đến giác ngộ. Chư Phật hiện tại đi theo con đường của trí tuệ tự sinh khởi, 
và trong tương lai, bất kỳ ai đạt đến giác ngộ cũng đều đạt được như vậy bởi nhận 
ra trí tuệ tự sinh khởi. Thậm chí không có một nguyên tử của bất cứ con đường 


nào khác dân đên giác ngộ thực sự. 


2ù, 


Hãy lẫy một ví dụ khác: tưởng tượng một căn phòng mà hoản toàn khóa 
kín và đã duy trì sự tăm tối trong mười nghìn năm. Trạng thái ngu dốt của tâm một 
người bình thường, người chưa nhận ra bản tánh của tâm, Phật tánh, giống như 
màn đêm đen kịt của căn phòng đó. Khoảnh khắc nhận ra trí tuệ tự sinh khởi giống 
như bật công tắc đèn trong phòng, mả hoản toàn tối tăm trong mười nghìn năm. 
Trong khoảnh khắc đó, mọi tăm tối đều biến mất, đúng không? Mười nghìn năm 
tăm tối được xua tan chỉ trong một giây. Giống như vậy, trí tuệ của việc nhận ra 
bản tánh của chúng ta xua tan hàng đại kiếp ngu đốt và ác hạnh. Khi bạn ấn nút bật 
đèn trong căn phòng tối tăm mười nghìn năm đó, không phải bóng tối biến mất 
ngay lập tức sao? Hãy hiểu ví dụ đó. 

Nếu mọi cửa số và cánh cửa trong phòng đều bị đóng, chúng ta sẽ 
không thể thấy thứ gì, nhưng khi ánh đèn được bật lên, chúng ta có thể thấy mọi 
thứ một cách hoàn hảo và rõ ràng. Hoàn toàn có thê tịnh hóa ác nghiệp của vô số 
kiếp và đạt đến trạng thái giác ngộ hoàn toàn chỉ trong đời này bởi trí tuệ tự sinh 
khởi là rất mạnh mẽ và vô cùng hiệu quả. 

Bây giờ tôi sẽ cho Phật tánh một cái tên. Nó được gọi là tỉnh giác tự 
sinh khởi trống rỗng và có thể nhận thức. Khía cạnh trống rỗng, bản chất, giống 
như hư không lan tỏa khắp nơi. Nhưng không tách biệt với khía cạnh trống rỗng 
này là khả năng tự nhiên có thê nhận thức, tỉnh giác cơ bản. Phật tánh được gọi là 
tự sinh khởi bởi vì nó không được tạo ra từ thứ gì hay bởi bất kỳ ai. Tự sinh khởi 
nghĩa là không được tạo ra bởi các nguồn gốc từ đầu và không bị phá hủy bởi các 
hoàn cảnh lúc kết thúc. Sự tỉnh giác tự sinh khởi này hiện hữu trong mọi chúng 
sinh không sót một ai. Ý nghĩ và sự tỉnh giác tự sinh khởi của chúng ta không bao 
giờ tách biệt. Tâm suy nghĩ được gọi là sự hiển bày, trong khi sự tỉnh giác cơ bản 
được gọi là bản chất. Vì thế thực tế là có hai tên cho tâm. Với một chúng hữu tình 
ngu dốt, tâm được gọi là nhận thức trống rỗng với cốt lõi là sự ngu dốt. Tâm của 


chư Phật là sự nhận thức trồng rỗng với cốt lõi là giác tánh. 


28 


Đề giúp chúng ta có thê nhận ra hay biết được bản tánh của bản thân, vị 
thầy, Bậc Kim Cương Đạo sư, ban các chỉ dẫn chỉ-ra. Nó chỉ vì mục đích duy nhất 
đó. Tuy nhiên, điều mà ngài chỉ ra không phải điều gì đó chúng ta không có. 
Chúng ta luôn sở hữu Phật tánh. 

Đầu tiên, chúng ta cần nhận ra Phật tánh, bản tánh của chúng ta. Sau đó 
chúng ta cần nỗ lực với sự tinh tấn mãnh liệt để duy trì nhận thức đó, đó chính là 
sự rèn luyện. Cuối cùng, để đạt đến trạng thái mà không một mảy may ý nghĩ quan 
niệm còn duy trì, khi mà ý nghĩ quan niệm được tịnh hóa, được gọi là sự đạt đến 
tính ổn định. Sự ôn định này được biết đến là giác ngộ Phật quả hoàn toàn. 

Các giáo lý của cả Đại Thủ ấn và Đại toàn thiện đều đưa ra một ví dụ 
truyền thống cho trình tự này. Ngày đầu tiên của lịch âm khi chúng ta nhìn lên bầu 
trời, ta không thấy gì cả; mặt trăng không thê nhìn thấy được. Nhưng vào đêm 
ngày thứ ba, ta có thê thấy một vằng trăng khuyết. Vào lúc đó, người ta hoàn toàn 
có thê chỉ vào mặt trăng và nói rằng, “Có một mặt trăng!” Chúng ta nhìn và chúng 
ta thấy rằng mặt trăng là mặt trăng. Đó được gọi là nhận ra. Mỗi ngảy tiếp theo, 
mặt trăng tròn dần, cho đến đêm ngày mười lăm, nó tròn đây và tỏa sáng, chiếu tỏa 
trên cao. Đó là ví dụ cho Pháp thân của tánh giác tự sinh khởi thoát khỏi các cấu 
trúc. Một lần nữa, việc chỉ ra mặt trăng được gọi là nhận ra. Viêc nó tròn dần được 
gọi là rèn luyện. Khi nó trở nên tròn [vào ngày rằm: ND], đó là sự chứng ngộ ỗn 
định, giác ngộ hoản toản. 

Một ví dụ khác là hạt của một loài hoa. Biết rằng có là hạt giống là ví dụ 
cho việc nhận ra Phật tánh. Sau khi nó được trồng và tưới nước, và bắt đầu đâm 
chổi, nhị và hoa, nó được gọi là sự rèn luyện. Cuối cùng khi cây hoa trưởng thành, 
với những bông hoa đẹp đẽ, đó là ví dụ của sự chứng ngộ ổn định. Hạt giống của 
cây hoa không giống như cây hoa với những chùm hoa. Nhưng hạt giống, không 
thê nhầm lẫn là hạt giống của một cây hoa đẹp có thể được trồng và nó sẽ lớn lên 


thành cây hoa đó. 


29 


Mặc dù khi chúng ta thấy một bông hoa, nó đẹp một cách ngạc nhiên, 
chúng ta không thấy hạt giống cho cây hoa đó đẹp tý nào. Giống như vậy, đừng 
trông mong rằng việc nhận ra bản tánh của tâm là điều gì đó ngoạn mục. Nhưng 
khi sự nhận ra trở nên vững chắc, như trong trường hợp của một vị Phật, trạng thái 
giác ngộ hoàn toàn chứa đựng những phẩm chất vĩ đại, như là những sự vô úy bốn 
phần, mười sức mạnh, mười tám phẩm tánh độc đáo, và tương tự. Trạng thái Phật 
quả cũng chứa đựng sức mạnh chuyên hóa một giây thành một đại kiếp, và ngược 
lại. Các phẩm tánh của Phật quả là khó có thê tưởng tượng, và mọi phẩm tánh này 
đều hiện hữu trong Phật tánh. Chúng không phải một vài phẩm tánh mới đến sau 
đó. Không phải là hai kiêu khác biệt của Phật tánh — nó không phải là chư Phật có 
một kiểu Phật tánh và chúng ta, hữu tình chúng sinh thì có một kiểu khác. 

Con người nhiều như sao trên trời vào buôi đêm, nhưng những người có 
được thân người quý giá thì như sao buổi sớm. Tất cả các bạn đều giống như sao 
buổi sớm. Mặc dù tôi không cần phải bảo các bạn quý trọng giáo lý nảy, coi nó là 
cực kỳ quan trọng, vẫn cần thiết phải lặp lại rằng, sự thực hành nhận ra Phật tánh 
cần được liên tục trong suốt các đời. Chúng ta cần quân bình giữa cuộc đời và thực 
hành. Nói cách khác, chúng ta không nên thực hành trong một thời gian ngắn và 


sau đó từ bỏ Pháp. Chúng ta nên rèn luyện chừng nào còn sống. 


30 


TÁI GIÁC NGỘ 


Vô mình khởi lên trong trạng thải của con đường có thể 
được xua tan. Khi chúng ta xua tan những lỗi lẫm tạm thời từ 
trạng thái rigpa tỉnh thức nguyên sơ, chúng ta có thể giác ngô 
lại thay vì giác ngộ từ nguyên sơ. Điều này đạt được bằng cách 
làm theo các chỉ dẫn khẩu truyễn của một vị đạo sư đây đủ 
phẩm tán. 

Tulku Urgyen Ñinpoche 


Không may mắn là mọi hữu tình chúng sinh đều không phải là một; họ 
không giác ngộ khi một người đạt đến giác ngộ. Nghiệp và tập khí cá nhân là vô 
số, và việc một người đã tịnh hóa hành động sai lầm, các che chướng và các tập 
khí không có nghĩa rằng mọi người khác đều đã tịnh hóa bản thân họ. Một cách 
tuyệt đối, mọi người cần phải đi trên con đường của chính họ và tịnh hóa các che 
chướng của riêng mình. Chư Phật trong quá khứ không thể giải phóng mọi hữu 
tình chúng sinh, thậm chí là Đức Quan Thế Âm (44zlokiteshvara). Nhưng, nếu ai 
đó đạt đến giác ngộ, nhờ sức mạnh của lòng từ bị và khao khát rộng lớn, họ sẽ dần 
dần có thể chỉ dẫn cho vô số hữu tình chúng sinh hướng về giác ngộ. Đặc biệt, khi 
một hành giả đạt được thân cầu vồng, người ta nói rằng có 3000 hữu tình chúng 
sinh đạt được giải thoát tự nhiên với sự hiển bày của thân cầu vồng. 

Có một vài trường hợp trong quá khứ khi mà rất nhiều người đạt được 
giác ngộ tự nhiên bởi họ đã thừa hưởng sự liên tục về nghiệp của các thực hành 
trước đó. Ở vùng Uddiyana, 100 000 người đã tự nhiên đạt đến giác ngộ. Nhưng 
đây chỉ là vài trường hợp hiểm có. 

Không có cách nào khác để đạt đến giác ngộ ngoài việc nhận ra Phật 


tánh và đạt được sự ôn định trong nó. Chư Phật trong quá khứ đã làm như thế, và 


3l 


các hành giả hiện tại, những người sẽ là Phật vị lai cũng sẽ đạt đến Phật quả bằng 
cách nhận ra bản tánh của mình và đạt được sự ôn định trong đó. Không có cách 
nào khác. Không ai khác có thê đạt giác ngộ cho chúng ta hay đây chúng ta đến 
giải thoát. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. 

Ví dụ, nếu có một nhóm mà mỗi người đều nhận các chỉ dẫn chỉ-ra, 
nhận ra bản tánh của tâm, dẫn thân tinh tấn thực hành, và trở nên quen thuộc với 
Phật tánh, chắc chắn cả nhóm sẽ đạt đến giác ngộ chỉ trong đời này. Nhưng người 
ta có căn cơ khác nhau và tập khí khác biệt, bởi thế không bao giờ chắc chắn một 
trăm phần trăm liệu bao nhiêu thực sự nhận ra Phật tánh theo cách thức đúng dựa 
vào việc được chỉ ra nó. Cũng không bao giờ biết chắc liệu có bao nhiêu người 
thực sự dấn thân thực hành sau khi nhận ra Phật tánh. Vì thế, không thể chắc chắn 
một trăm phần trăm rằng mọi người sẽ giác ngộ chỉ trong một đời. 

Có rất nhiều hành giả trong quá khứ đạt giác ngộ và giải thoát, các đại 
Bồ Tát và đại thành tựu giả của Ấn Độ cũng như của Tây Tạng với các dòng 
truyền thừa khác nhau. Hãy chỉ đọc về cuộc đời của rất nhiều các hành giả như 
thế; các ngài giống như những vì sao ta thấy trong đêm tối. Điều đó hoàn toàn có 
thể - nó nằm ở trong tay của chúng ta. 

Với toàn thể chúng hữu tình, luân hồi là vô tận. Với mỗi cá nhân, người 
thực hành và tỉnh thức với giác ngộ, sẽ có kết thúc cho luân hồi. Có hai khả năng: 
con đường bất tận của luân hồi và con đường với kết thúc của luân hồi. Ngay bây 
giờ chúng ta ở giữa hai lựa chọn. Chúng ta có thê thực hành, đạt đến giác ngộ, cắt 
bỏ mọi ràng buộc với luân hồi là chúng hữu tình sai lầm. Với những người hoàn 
toàn chịu ảnh hưởng của ý nghĩ lan man, con đường luân hồi tiếp tục vô tận. Khi 
người ta đạt được sự kiểm soát bản tánh của tâm bằng cách hoàn thiện thực hành 
rigpa, luân hồi kết thúc. 

Ba từ khóa thâu tóm mọi giáo Pháp: nền tảng, con đường và kết quả. 
Nền tảng, Phật tánh, Pháp thân của chư Phật, giống như viên ngọc như ý. Nó là 


nền tảng cho chư Phật và chúng sinh; không có điểm khác biệt nào. Người ta nói 


32 


rằng bản tánh của tâm giống như viên ngọc như ý. Những người không thể nhận ra 
điều này là chúng sinh; những bậc đã nhận ra được gọi là Phật. Nói cách khác, 
ngọc báu của chư Phật không rơi xuống bùn, trong khi ngọc báu của chúng sinh 
thì rơi vào bùn và bị bân. Đầu tiên có một viên ngọc, nó rơi xuống bùn, vào vòng 
xoáy của vô minh. 

Khi đang trong vòng ảnh hưởng của vô minh được biết đến là con 
đường. Mọi nỗ lực để làm sạch viên ngọc, lau sạch những vết bân che chắn nó là 
ví dụ về các thực hành tâm linh giúp cho người ta chứng ngộ. 

Thuật ngữ “Phật” liên quan đến người đã nhận ra nền tảng khởi nguồn. 
Trong hoàn cảnh này, Phật liên quan đến giác ngộ nguyên thủy. Hữu tình chúng 
sinh không có cơ hội cho giác ngộ nguyên thủy bởi họ đã làm bắn viên ngọc của 
mình. Nhưng, bằng cách lau sạch viên ngọc thông qua các thực hành quán tưởng, 
trì tụng và thiền định, người ta tịnh hóa các che chướng của thân, khẩu và ý và tích 
tập sự tích lũy công đức và trí tuệ. Vì thế, đây là cơ hội tái giác ngộ và được biết 
đến là kết quả. 

Được đặt một cách khác, chư Phật không rơi vào trạng thái vô minh của 
con đường. Bởi vì viên ngọc của các ngài không rơi vào bùn, nó không cần phải 
lau sạch. Trạng thái của hữu tình chúng sinh giống như viên ngọc rơi xuống bủn. 
Chất bân cần phải được dọn sạch đỀ tái thiết lập sự thuần tịnh của viên ngọc. Câu 
chuyện về viên ngọc như ý là, khi nó được làm sạch, nó có thể được đặt trên đỉnh 
của cờ chiến thắng. Người ta có thể cúng dường đến nó và nó sẽ hoàn thành mọi 
ước nguyện - đó là kết quả. 

Nền tảng là Phật tánh, giống như viên ngọc như ý. Nó hiện hữu trong tất 
thảy chúng sinh như dầu có trong bất cứ hạt vừng nào. Mọi chúng sinh đều có 
Phật tánh, nhưng chỉ điều này thì chưa đủ. Điều cần thiết thứ hai là các hỗ trợ của 
một thân vật lý, thân người quý giá. Chỉ với thân người, người ta mới có thể thực 
hành và đạt đến giác ngộ. Các loài côn trùng và động vật cũng có bản chất giác 


ngộ, nhưng thân của chúng không phải là sự hỗ trợ cho việc nhận ra bản chất này 


33 


bởi vì chúng chẳng thể nhận Pháp hay nói — chúng không thê đến các buổi Pháp 
hội và thọ nhận giáo lý. Chỉ con người mới có thể làm thế. Nhân tố cần thiết thứ 
ba là điều kiện thuận lợi của một vị thầy tâm linh. Ba nhân tố này xảy ra đồng 
thời: có Phật tánh, thân người quý giá và kết nỗi với một vị thầy tâm linh. Như thế 
hoản toàn có thể nhận được các chỉ dẫn cốt tủy về cách nhận ra và chứng ngộ bản 
tánh mà chúng ta đã có. Mặc dù chúng ta không thể giác ngộ từ nguyên thủy, 
chúng ta có thể tái giác ngộ. 

Hiện tại chúng ta sở hữu đủ ba nhân tố này: chúng ta có Phật tánh, 
chúng ta là con người, chúng ta đã kết nối được với một vị thầy tâm linh. Nếu 
chúng ta bỏ qua cơ hội quý giá này, không thực hành, chỉ ngắm nhìn cuộc đời trôi 
qua đến khi chết, điều đó giống như trở về tay trăng từ hòn đảo đầy ngọc quý. 
Chúng sinh bị lạc; chúng ta lạc mất Phật tánh. Một ví dụ cho điều này đó là một 
người ngu ngốc lạc mình giữa đám đông, anh ta không thê biết anh ta là ai cho đến 
khi có người nói với anh ấy, “Anh đây rồi!” Nếu chúng ta không nhận ra bản tánh 
chân thật của mình, chúng ta giống như người ngu ngốc đó lạc trong đám đông, 
hỏi rằng, “Tôi đang ở đâu?” Chúng ta cần tìm thấy chính mình. Mặc dù có vẻ 
chúng ta bị lạc, nhờ đức hạnh của hoàn cảnh thuận lợi với một vị thầy tâm linh, 
chúng ta có thê được chỉ cho bản tánh bị mất đó. Vị thầy tâm linh không đưa cho 
chúng ta điều ta không có. Chúng ta có nó, tuy nhiên ta mất nó. Không có bất hạnh 
nào hơn việc mất điều ta đã có, Phật tánh bên trong mỗi chúng ta. Các phẩm tánh 
của một vị Phật giác ngộ không phải là phẩm tánh của ngài; chúng là các phẩm 
tánh của Phật tánh hiển bày trọn vẹn. Chúng ta cũng sở hữu tiềm năng đó, nhưng 
nó bị che giấu, vẫn tiềm tàng. 

Nếu Phật tánh của chúng ta vượt ra khỏi vô minh và giải thoát, sao 
chúng ta không nói chúng ta đang trong bản tánh giác ngộ nguyên thủy. Chúng ta 
có thê thành công trong việc thuyết phục bản thân với một mánh lới triết học, 
nhưng nó không hề đúng, bởi chúng ta đã trượt trên con đường. Nếu chúng ta 


không bao giờ rơi vào vô minh, chúng ta xứng đáng khi tuyên bồ rằng đã giác ngộ 


34 


từ đầu. Nhưng không may là đã quá muộn đề tuyên bố thế. Viên ngọc như ý quý 
giá của chúng ta đã rơi xuống bùn ghê tởm. 

Giác ngộ nguyên thủy nghĩa là nền tảng và kết quả đồng nhất và không 
có con đường vô minh nào được dọn sạch. Điều này hoàn toàn khác với tình thế 
của chúng ta, những người đã trượt trên con đường và vì thế cần phải xua tan vô 
minh đề đạt đến kết quả. Hãy lây ví dụ về vô số các viên ngọc: một số bị bùn che 
phủ, số khác thì sạch. Tất cả đều là ngọc, nhưng mỗi viên lại khác biệt. Tâm của 
chúng hữu tình nhận thức khác nhau bởi thế chúng ta nói rằng họ tách biệt. 

Đây là một ví dụ khá tốt, khi coi chúng sinh và chư Phật là vô sỐ ngọc 
quý, một số bị che phủ bởi bùn, số khác thì sạch. Chúng không đồng nhất dù 
chúng đều có cùng phẩm tánh. Nếu tâm của mọi chúng sinh đều là một, khi một 
người giác ngộ, tất cả sẽ giải thoát cùng lúc. Nhưng nếu bạn đạt đến giác ngộ, điều 
đó không có nghĩa tôi sẽ giác ngộ. Hãy hiểu thế này: mặc dù chúng sinh có cùng 
phẩm tánh, chúng ta không phải là một. Chúng ta có cùng bản tánh, sự trống rỗng 
và nhận thức, nhưng hình tướng tách biệt, nó khác với chúng sinh khác. 

Nếu tôi nhận ra Phât tánh và đạt giác ngộ, điều đó không có nghĩa người 
khác cũng nhận ra Phật tánh và giác ngộ. Thật buôn vì điều đó! Nếu chúng sinh 
chia sẻ cùng bản tánh và sự hiển bày, khi một người đạt giác ngộ, mọi người cũng 
sẽ đạt được. Chúng ta giống như vàng mười rải rác khắp nơi: cùng phẩm tánh 
nhưng là các mảnh tách biệt. Giống như với nước, đặc tính của nước là giống 
nhau, nhưng nước ở nhiều vị trí khác nhau trên thế giới này. Hoặc hãy nghĩ về hư 
không bên ngoài các ngôi nhà khác nhau của chúng ta — cùng là hư không nhưng 
hình dạng khác nhau. Sự nhận thức trống rỗng là như nhau, nhưng “hình tướng” 
quanh nó là khác nhau ở từng người. Một vài viên ngọc may may. Số khác rơi 


xuông bùn. 


35 


VÔ THƯỜNG 


Thể giới bên ngoài là vô thường, và chúng sinh bên trong cũng thế. 
Chắc chắn tử sẽ xảy ra vào lúc kết thúc của sinh. 

Thời điểm chết là không chắc chắn. 
Nhưng khi cái chết xảy đến chỉ có Pháp mới có thể giúp đỡ con. 
Không lăng phí thời gian, con xin nỗ lực dân dân trong thực hành. 


Karmey Khenpo Rinchen Dargye 


Dù chúng ta là người mới bắt đầu hay không, cũng đều cần biết rằng 
không có gì trên đời là tồn tại mãi. Hiểu trọn vẹn điều này và thực sự suy nghĩ đến 
nó là nền tảng của mọi thực hành Phật giáo. Không suy nghĩ nhiều đến vô thường 
sẽ khiến thực hành Pháp của chúng ta trở nên không thành công. Điểm bắt đầu, 
bước đầu tiên qua cánh cửa đến thực hành Pháp, là sự hiểu rằng cuộc đời là vô 
thường, và thời gian chúng ta đang cạn dân. 

Đôi lúc chúng ta tin tưởng rằng điều chúng ta có sẽ tồn tại mãi, nhưng 
dủ tìm ở đâu trên đời nảy, chúng ta cũng không thấy thứ gì ôn định hay vĩnh cửu. 
Ngay khi mặt trời và mặt trăng mọc lên, dần dần chúng tiễn gần hơn với việc lặn. 
Chúng không nắn ná dù chỉ một giây phút. Các mùa trôi qua, ngảy, tháng và năm 
trôi qua. Toản thể vũ trụ trôi qua khi nó đi qua các gia1 đoạn của thành, trụ, hoại và 
không. Mọi chúng sinh thay đổi không ngừng. Cuộc đời như ngọn nến mà chậm 
rãi cháy, dần trở nên ngắn hơn, không thê dài hơn. Cuộc đời không chờ đợi; nó 
giống như thác nước liên tục chảy, không bao giờ ngừng. Mỗi khoảnh khắc chúng 
ta đều đang tiến dần đến cái chết. Chúng ta có lẽ hiểu điều này một cách máy móc, 
nhưng điều rất quan trọng là nghĩ về nó một cách cân thận để nó duy trì một cách 


sống động trong tâm chúng ta. 


36 


Không thực sự suy nghĩ đến vô thường, chúng ta sẽ có những kế hoạch 
đài hạn và coi trọng chúng. Hãy thử xem ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. 
Ngày hôm qua không bao giờ có thê quay lại; nó là một phần của cuộc đời đã qua 
của chúng ta. Những khoảnh khắc, giờ và ngày đã qua không bao giờ trở lại. Ngày 
mai trở thành ngày hôm nay và ngày hôm nay biến thành hôm qua. Khi hôm nay 
trở thành hôm qua, không ai trên thế giới này có thể mang nó trở về hiện tại. Cuộc 
đời chúng ta trôi qua, và sự thật rằng nó có thê kết thúc bất cứ lúc nào nghĩa là 
chúng ta đang trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. 

Chúng ta có thê chắc chắn rằng không một ai đang sống sẽ có thê sống 
thêm 150 năm nữa. Tuy nhiên, không ai tin rằng cuối cùng mình cũng sẽ chết. 
Chúng ta bận rộn với các kế hoạch đề tạo ra và thiết lập điều gì đó, mà có thể được 
tiếp tục, có thể không chỉ cho bản thân, mà cho con cái hay cháu chắt chúng ta. 

Nếu chúng ta có thể sống mãi trong thân xác này, chúng ta sẽ không 
phải lo lắng về bất cứ hậu quả nào. Nhưng cái chết là không thể tránh khỏi. Không 
ai bất tử. Mỗi người trong chúng ta một ngày nào đó đều phải chết. Chúng ta như 
cái cây, mà lớn dần nhưng sau đó lại thối từ bên trong. Chăng sớm thì muộn sự 
thối rữa sẽ quá lớn và cái cây sẽ đồ. 

Không thê phủ nhận, cuộc đời hiện tại của chúng ta sẽ kết thúc trong cái 
chết. Thời điểm trước khi chết thì dễ chịu hơn là sau. Dù hoàn cảnh của chúng ta 
có thể xấu đường nào khi ta còn sống, ta có thể có gắng đề cải thiện nó thông qua 
sự thông minh. Vào lúc này, chúng ta có tự do và cơ hội để thay đổi hoàn cảnh. 
Nhưng những sự kiện xảy đến sau khi chết phụ thuộc hoàn toản vào nghiệp cá 
nhân của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn bất lực và không có sự lựa chọn nào về các 
trải nghiệm sẽ khởi lên. 

Sau khi chết, tùy thuộc vào nghiệp lực tích lũy bởi các hành động quá 
khứ, chúng ta bị ném vào hoàn cảnh mới. Nếu chúng ta mong muốn sinh ra trong 
hoàn cảnh tốt, ta nên nhận ra rằng nguyên nhân cho điều này nằm ở trong tay 


chúng ta. Điều gì hữu ích sau khi chết? Chỉ thực hành Pháp mà chúng ta thực hiện 


S7 


bây giờ mới có thể đảm bảo cho những hoản cảnh tốt lành trong tương lai. Không 
gì khác hữu ích; chúng ta không thể dựa vào điều gì khác. 

Trong tu tập Phật giáo, sự ghê tởm và sự từ bỏ được gọi là “hai bàn 
chân của thực hành thiền định.” Sự ghê tởm là mất đi niềm yêu thích luân hồi, và 
nhận ra rằng các mục tiêu luân hồi là vô ích và vô nghĩa, không thể tạo ra sự hải 
lòng và hạnh phúc vĩnh cửu nào. Sự từ bỏ nghĩa là hiểu rằng thời gian đang dần 
hết và mọi thứ đang trôi qua. 

Sự ghê tởm là cảm giác mà những người chịu đau khổ từ bệnh vàng da 
hay gan trải nghiệm khi nếm đồ ăn chiên; chúng rất hôi thối và họ có thê sẽ nôn. 
Giống như vậy, khi chúng ta nhận ra rằng mọi thành tựu trong sáu cõi luân hồi nảy 
là vô ích, mong manh và vô nghĩa, chúng ta đánh mất niềm yêu thích với chúng. 

Sự từ bỏ, mong muốn thoát khỏi luân hồi, là việc nhận ra rằng mọi hoàn 
cảnh có điều kiện của luân hỗồi đều gây ra khổ đau và mọi thứ là vô thường. Chúng 
ta cần nhận ra một cách chân thành và thật thà rằng cuộc đời chúng ta là sự tồn tại 
vô thường, mỏng manh. Cuộc đời hiện tại là đễ hỏng như cầu vồng trên trời, hơi 
thở của chúng ta như sương mù trên núi, và mọi ý nghĩa và cảm xúc của ta như 
bong bóng xuất hiện một lúc rồi biến mất. Từ sâu thắm con tim, chúng ta cần tin 
tưởng điều này. 

Một cách thế tục, người ta chỉ thích thú với việc có quần áo đẹp để mặc, 
có thức ăn ngon để ăn và đảm bảo một danh tiếng tốt. Nhưng thức ăn, quần áo và 
một danh tiếng tốt chỉ là những thành công không ôn định. Trên thực tế, mặc dù 
chúng ta thực sự chỉ cần đủ quần áo để giữ ấm và không bị lạnh, bằng cách nào 
đó, chúng ta thấy rằng lượng tối thiểu là không đủ. Chúng ta không chỉ muốn quần 
áo bình thường: chúng ta muốn thứ đặc biệt, thời trang và thiết kế đẹp. Về thức ăn, 
chúng ta không chỉ muốn ăn đủ để cơ thể tồn tại và không bị chết đói. Tuy nhiên, 
chỉ đủ ăn thì không làm hải lòng chúng ta. Chúng ta muốn thứ gì đó đặc biệt để ăn, 
những thứ đồ ngon vật lạ. Chúng ta cũng muốn chắc chắn có đủ mọi thứ cần thiết 


cho cuộc sống khi chúng ta già. Chúng ta liên tục lo lắng về tương lai, cất trữ tiền 


38 


bạc cho tuôi già. Khi ta chết, nếu ta luôn luôn mặc đẹp thì cũng phải ra đi để lại cái 
xác được mặc đẹp. Nếu chúng ta chỉ mặc quần áo bình thường, chúng ta để lại một 
cái xác trong trang phục bình thường. Nhưng một cái xác thì chỉ là một cái xác, và 
quần áo không tạo nên sự khác biệt. Chúng ta không thể mang theo quần áo, 
nguồn thức ăn hay tài khoản ngân hàng đi theo. 

Trong ba thứ này, thức ăn, quần áo và danh tiếng, điều tồi tệ nhất là 
khao khát một danh tiếng tốt và sự kính trọng. Khi người ta sống trong tầng lớp 
thấp hơn của xã hội, họ mong mỏi có được tiếng tốt về tài năng, tầm ảnh hưởng, 
trí thông minh hay xinh đẹp. Người ta muốn được coi là một ai đó. Khi người ta đi 
quanh nhà vua và bộ trưởng với những địa vị cao nhất của xã hội, người ta thèm 
khát nổi tiếng thế giới. Sự cần thiết một tiếng thơm thậm chí còn vô nghĩa hơn là 
có hai điều kia bởi ít nhất người ta có thể ăn thức ăn và mặc quần áo. Người ta 
không thể thực sự làm gì với danh tiếng; nó giống như tiếng sắm trên bầu trời hay 
tiếng vọng dần biến mắt sau khi phát ra âm thanh. 

Danh tiếng của chúng ta hoàn toàn vô dụng. Khi ta chết, thậm chí nếu 
chúng ta là vua của một quốc gia vĩ đại, mặc dù aI đó còn sống sẽ nói, “Ôi, nhà 
vua đã qua đời” trong trạng thái bardo, chúng ta sẽ không được đón tiếp bởi một 
hội đồng quan chức nào. Các hình ảnh sợ hãi xuất hiện trong trạng thái trung ấm, 
Chúa tế của Cái chết và đồng bọn, sẽ không kính trọng bất kỳ ai, cho dù địa vị xã 
hội nào đi nữa. Trái lại, chúng ta càng dính vào lòng tự trọng giả tạo trong cuộc 
đời nảy, thì càng nhiều tốn thất chúng ta gánh chịu trong thân trung ấm. Lúc đó sẽ 
không có gì khác hỗ trợ niềm tin như vậy. Các hành giả coi sự khao khát thức ăn, 
quần áo, và danh tiếng là có hại. Họ từ bỏ sự liên quan đến những điều này và hải 
lòng với lượng tối thiểu các thứ thiết yếu cho cuộc sống. 

Cho đến nay, chúng ta có rất nhiều đời trong quá khứ, đời này qua đời 
khác. Không có ai bất tử trên đời; mọi người đều chết. Sau khi chết chúng ta sẽ 
sinh ra trong sáu cõi, ở đó một thời gian và sau đó lại chết và tái sinh nơi khác. 


Điêu này cứ tiệp diễn, qua vô sô đời tiệp theo. Chuôi sinh, tử, tái sinh và tử này 


39 


chịu ảnh hưởng của các hành động nghiệp và kết quả của chúng. Vòng tròn này 
được gọi là luân hồi [szzmsara], nghĩa là “sự quay tròn” hay “đi vòng tròn” như 
bánh răng của máy móc. 

Điều mà quyết định nơi chúng ta tái sinh là nghiệp của chúng ta. Nếu ta 
tạo ra rất nhiều nghiệp lực tốt lành, kết quả là chúng ta sẽ sinh ra trong ba cõi cao 
hơn của luân hồi. Trái lại, nếu chúng ta phạm nhiều ác nghiệp, thì sẽ tái sinh trong 
ba cõi thấp hơn của luân hồi. Ba cõi cao hơn là cõi của người, A Tu La và trời. 
Một kết quả thậm chí còn cao hơn là giải thoát khỏi luân hồi, tức là tái sinh vào 
một cõi Tịnh độ. Cao hơn cả việc giải thoát là Phật quả, giác ngộ hoàn toàn. 

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của các ác nghiệp, người ta có thể tái 
sinh vào một trong ba cõi thấp hơn, làm súc sinh hay, nếu nghiệp còn tệ hơn, làm 
loài ngạ quỷ hay ở địa ngục nóng hay lạnh. Tất cả các cõi này đều được tạo ra bởi 
các hành động nghiệp của chúng ta. Người biết được các hành động tốt và xấu đều 
có kết quả và có những cõi cao hơn và thấp hơn là Đắng Tỉnh thức hoàn hảo, Đức 
Phật. 

Phật gọi thế giới mà chúng ta sinh ra là Ta Bà [Sz»z], nghĩa là “không 
thê nhận ra được”, thứ mà không thể thấy một cách rõ ràng. Nếu chúng ta làm một 
hành động xấu, kết quả sẽ không xuất hiện ngay. Khi chúng ta làm điều gì đó tốt, 
kết quả cũng không rõ ràng cho bất kỳ ai. Nếu kết quả của một hành động ác trổ 
ngay khi thực hiện nó, sẽ không ai phạm ác hạnh. Giống như vậy, người ta sẽ 
không quay lưng lại với các thiện hạnh bởi kết quả sẽ rất nhanh. Tuy nhiên, kết 
quả của các hành động thì không phải là ngay lập tức; chúng không thê nhận thấy 
ngay, mà dần dần xuất hiện. Bởi không nhận ra những kết quả tốt và xấu của các 
hành động, và không hiểu về vô thường, chúng ta không nhận ra kết quả của các 
hành động. Chúng ta không thấy điều gì đang xảy đến, chúng ta không thấy kết 
quả các hành động, chúng ta không biết công đức ta có nhiều ít ra sao, bởi thế 
chúng ta đi quanh như những con bò ngu ngốc. Nếu kết quả của một hành động 


hiên bày ngay lập tức, thì thậm chí nêu ai đó nói “Xin hãy làm một việc xâu,” 


40 


chăng đời nào chúng ta làm như vậy bởi ta sẽ thấy kết quả ngay. Nếu ta có mắt và 
đứng trên bờ vực, ta sẽ không nhảy xuống, bởi vì ta biết nhảy xuống là chết. Nếu 
ta thấy kết quả của các hành động tốt và xấu, ta sẽ không bao giờ làm việc xấu. 
Nhưng thế giới này thì không thế: ở đây, kết quả của các hành động không rõ ràng 
và rất mơ hồ. 

Nếu kết quả của một hành động trở nên rõ ràng ngay lập tức, chúng ta 
sẽ không cần một vị thầy để thay thế Đức Phật và nói chúng ta hãy cần trọng, làm 
điều tốt và tránh xa điều xấu. Điều gì đúng và sai sẽ tự hiển bày. Nhưng bởi chúng 
ta trong thế giới nơi mà kết quả của các hành động là không tự hiển bày ngay, điều 
quan trọng là phải lắng nghe một vị thầy lặp lại những lời nói của Đức Phật. Ngài 
lặp lại những lời nói chân thật, như là các hành động tốt sẽ đem đến kết quả tốt 
lành, những hành động xấu sẽ đem đến điều xấu. Nhưng chỉ nghe thế thì chưa đủ. 
Chúng ta cần tin tưởng điều đó, bởi nếu chúng ta không tin tưởng, chúng ta sẽ 
không hành xử theo. Một vài người nghĩ rằng khi một vị thầy Phật giáo nói điều gì 
đó như là “hành động tốt dẫn đến kết quả tốt”, ông ta đang nói dối hay chẳng biết 
đang nói điều gì. Điều quan trọng là phải tin tưởng bởi vì bản thân chúng ta không 
thể thấy rõ ràng. Bởi ngu đốt, chúng ta không thấy được kết quả của các hành 
động tốt hay xấu. Chúng ta không biết điều gì đã làm trong quá khứ hay liệu rằng 
ta có chết vào ngày mai. 

Giáo lý Phật Đà được thuyết giảng bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
người thấy được quá khứ, hiện tại và vị lai một cách rõ ràng như điều gì đó được 
đặt trong bàn tay ngài. Ngài ban giáo Pháp như gia sản kế thừa cho các thế hệ 
tương lai. Ngài dạy rằng có các cõi Tịnh độ, có các cõi thấp hơn, có nghiệp, có 
nguyên nhân và kết quả của các hành động [nhân quả]. Người thường không thê 
thấy chúng một cách rõ ràng, để giúp họ, ngài nói với họ những điều như, “Tránh 
việc ác, bởi chúng sẽ mang đến kết quả xấu; làm việc đúng đắn và tốt lành, chúng 
sẽ mang lại kết quả tốt.” Ngài cũng dạy chúng ta rằng cuộc đời này không phải là 


duy nhất; rằng có những đời tương lai, có những đời quá khứ. Đức Phật vô cùng từ 


41 


bi. Từ thời đại mà Đức Phật sống đến nay, có rất nhiều người đã theo giáo lý của 
ngài, không chỉ giáo lý về cách hành xử mà còn là những giáo lý tỉnh tế hơn. Họ 
đạt được những kết quả đặc biệt: một số có thê bay trên trời và đi qua núi đá; số 
khác chết mà không để lại thân xác vật lý, và trở thành ánh sáng cầu vồng. Không 
phải bởi vì tôi là Phật tử mà tôi tin Phật. Mà bởi có rất nhiều người kế từ ngài đã 
bộc lộ những dấu hiệu thành tựu đặc biệt. Đó là lý do tôi cảm thấy tôi có thể tin 
tưởng mọi lời nói của ngải. 

Bởi vị thầy vô cùng vĩ đại, Phật giáo có thể trở nên phổ biến ở nhiều 
nước, trong đó có Tây Tạng. Ngoại trừ Phật giáo, người Tạng không biết gì nhiều. 
Họ không biết cách chế tạo máy bay, ô tô, hay các máy móc kỹ thuật khác. Nhưng 
những vật bình thường chỉ mang đến lợi ích giả tạo và thiếu đi giá trị tuyệt đối. 
Thay vì làm ra máy móc bên ngoài, người Tạng tập trung vào máy móc tâm linh. 
Rất nhiều người đạt được thân cầu vồng. Có một vị đạo sư Karmapa vĩ đại, đã 
đánh bại bốn ma vương, đó là Karmapa đệ nhất, ngài Dusum Khyenpa. Có một lời 
tán thán ngài nói rằng, “Chiến thắng bốn ma quỷ, Bậc thấu suốt ba thời, Đức 
Dusum Khyenpa.” Tóm lại, điều quan trọng là tin tưởng vào giáo lý Phật Đà nếu 
người ta muốn áp dụng chúng. Nếu người ta cố gắng áp dụng mà không tin tưởng, 
sẽ chăng ích lợi gì. 

Bởi thế điều gì thực sự ý nghĩa trong cuộc đời này? Chỉ có sự theo đuổi 
Phật quả, trạng thái giác ngộ hoàn toàn. Tam Bảo thực sự ý nghĩa: Phật Bảo, giáo 
lý của ngài, gọi là Pháp Bảo và những người giải thích giáo lý và gìn giữ truyền 
thống qua các thực hành, Tăng Bảo. Từ sâu thắm trái tim, chúng ta nên đặt niềm 
tin vào ba điều này. Khi ta cảm thấy sâu thắm bên trong không gì khác quý giá 
hơn Tam Bảo, đó chính là sự nương tựa [quy y|. Tam Bảo này sẽ không bao g1ờ 
lừa dối, hay lạm dụng niềm tin của chúng ta trong cuộc đời này, vào thời điểm 
chết, trong trạng thái trung ấm hay trong các đời tiếp theo. 

Làm sao mọi thứ được nhận ra trong trạng thái giác ngộ hoàn hảo? Hãy 


tưởng tượng một quả cầu pha lê trên tay: quả cầu không ngăn cản thứ gì, mà hoàn 


42 


toàn trong suốt. Mọi thứ xung quanh có thể được thấy trong quả cầu, vả vô củng 
rõ ràng. Giống như vậy, trạng thái giác ngộ nhìn nhận mọi thứ trong mọi phương 
cùng lúc và hoàn toàn không bị ngăn cản. Giáo Pháp là sự hiển bày khởi lên từ 
trạng thái này, và hoàn toàn thoát khỏi sự giả dối. 

Không phải chỉ có một vị Phật. Trong quá khứ có vô số bậc giác ngộ. 
Hiện tại, có một nghìn vị Phật sẽ xuất hiện. Trong các kiếp tương lai, có vô số vị 
Phật xuất hiện. Khi một bậc giác ngộ hoàn hảo xuất hiện, những lời mà ngài nói 
ra, hoàn toàn thoát khỏi sự giả dối, được gọi là Pháp Bảo. Những người gìn giữ 
giáo lý và truyền chúng cho người khác là Tăng Bảo. Trên thế giới nảy, chúng ta 
không thê tìm thấy thứ gì giá trị hơn Phật, Pháp và Tăng. 

Giáo Pháp được thuyết giảng bởi Đẳng Giác ngộ sẽ không gì khác là 
việc viết lên giấy nếu không có ai đó ủng hộ và truyền bá chúng. Những người ủng 
hộ giáo lý, người này qua người khác, như những vị trưởng họ, là Tăng Bảo. 
Không có các vị Đại Bồ Tát và Đạo sư giảng dạy người khác, sẽ không thể tồn tại 
các truyền thống. Qua nhiều thế kỷ, những vị này ban rất nhiều những luận giải để 
làm rõ những lời nói của Đức Phật, bởi thế ngày nay có hàng trăm bản luận giảng 
như thế có thể được tìm thấy. Tăng Bảo là các vị thầy và đạo sư mà có thể giải 
thích giáo Pháp và làm sao có thể áp dụng chúng. Chúng ta cần những người sống 
mà có thê giảng dạy sự uyên thâm của Pháp. 

Sự gia trì tâm linh của Phật, Pháp và Tăng không hề xa xôi. Mặt trời 
trên cao khá là xa, nhưng lúc ta lấy một cái gương hướng về nó, một cái bóng của 
mặt trời ngay lập tức xuất hiện. Giống như vậy, lúc mà ta có niềm tin và lòng sùng 
mộ lực gia trì của chư Phật, Pháp và Tăng sẽ đến. Sự gia trì này được cho là giống 
như cái móc câu, khi sự cởi mở xảy đến vào lúc có niềm tin được so sánh với 
chiếc nhẫn. Cái móc tóm lấy cái nhẫn, như niềm tin và lòng sùng mộ mở cánh cửa 
hoàn toản giúp chúng ta nhận lực gia trì. 

Để tăng cường sự kết nối với Phật, Pháp và Tăng, rất nhiều người đã 


nương tựa vào ba phẩm tánh không sai lầm: phẩm tánh không sai lầm của những 


43 


lời dạy của Phật, phẩm tánh không sai lầm của những lời nói của những bậc tôn 
quý và các bậc đạo sư giác ngộ, và phẩm tánh không sai lầm của những chỉ dẫn 
khẩu truyền của vị đạo sư sốc, điều mà họ đưa vào thực hành. Bằng cách phối hợp 
ba phẩm tánh không sai lầm này với kinh nghiệm tự thân, rất nhiều người có thê 
đạt đến trạng thái hoàn toàn thoát khỏi hoài nghi. Hơn thế nữa, họ đạt đến những 
thành tựu lớn lao bởi thế có thể bay trên bầu trời, đi xuyên qua núi đá, và không để 
lại thân xác mà đi thăng đến các cõi tịnh độ lúc chết. Một số có thể đi một khoảng 
cách xa mả không bỏ lại thân thể. Ví dụ, vào thời của vị Karmapa đầu tiên, rất 
nhiều học giả Ân Độ đến Tây Tạng. Sau khi gặp Đức Karmapa, họ nói với người 
khác, “Chúng tôi biết lão già với cái khuôn mặt khi này rất rõ. Hắn đến Ấn Độ 
nhiều lần và tham gia vào rất nhiều tiệc cũng đường với Đạo sư chúng tôi.” Trên 
thực tế, ngài Karmapa không hề được biết là từng rời khỏi Tây Tạng, nhưng một 
đạo sư vĩ đại như ngài có khả năng bay đi đến những bữa tiệc cúng dường ở rất xa 
và trở về một cách thoải mái. 

Bằng việc phối hợp những phẩm tánh không sai lầm với kinh nghiệm tự 
thân của chúng ta, ta có thể đạt đến trạng thái hoàn toàn thoát khỏi hoài nghi. Nó 
không giống như việc ta được bảo rằng, “Đừng hoài nghi! Hãy tin tưởng!” Nó 
không giống như thế. Người ta hoản toàn có thể thoát khỏi sự hoài nghi thông qua 
ba phẩm tánh không sai lầm này. Vô số các hành giả đã đạt được điều đó. Chính 
tôi cũng không hè nghi ngờ gì về những lời dạy của Phật. 

Có các đời quá khứ và có các đời tương lai; có những kết quả chắc chắn 
từ những hành động tốt và xấu; có những cõi cao hơn và những cõi thấp hơn. 
Nguyên nhân tôi cảm thấy chắc chắn về điều này chính là ba phẩm tánh không sai 
lầm nêu trên. Nếu tôi chỉ nương tựa vào bản thân, tôi sẽ không thê đạt đến sự chắc 
chắn này bởi tôi chưa bao giờ viếng thăm các cõi cao hơn hay đi đến địa ngục, và 
tôi cũng không thê nhìn thấy các đời quá khứ hay tương lai. Bởi thế tôi không thê 
dựa vào sự đánh giá của bản thân. Nguyên nhân tôi có thê xuất hiện một cách tự 


tin là bởi tôi sử dụng ba phẩm tánh không sai lầm này như một sự chứng thực. 


44 


Điều gì thực sự giá trị? Sự tái sinh với thân người quý giá, thân này, 
được ban cho chúng ta bởi cha và mẹ. Chúng ta có đủ mọi giác quan hoàn hảo, 
chúng ta thông minh và có khả năng hiểu — đó là một thuận duyên tốt lành, như là 
viên ngọc quý. Một sự tương đồng khác so sánh việc có thân người quý giá với 
việc đi trên hòn đảo đầy ngọc báu. Với trường hợp này, điều cực kỳ quan trọng là 
không đứng với tay đút túi quần hay khoanh tay trước ngực. Cuộc đời này nên 
được sử dụng và tận dụng tối đa, đề chúng ta không trở về tay trăng. 

Ngay bây giờ, bởi chúng ta đã có thân người quý giá, chúng ta thông 
minh, thực tế, và có thê thực hiện phần lớn các dự định. Nhưng điều gì xảy ra nếu 
chúng ta là súc sinh sống trong rừng hay trên núi? Điều gì sẽ là khả năng quyết 
định tương lai của chúng ta? Chúng ta không thê nhận giáo lý và thực hành chúng. 
Hiện tại, chúng ta sở hữu thân người quý giá và có sức mạnh và cơ hội thực hành 
Pháp. Chúng ta đứt khoát nên làm như thế. 

Giờ đây, chúng ta đang ở ngã tư đường, nơi ta có thê đi lên hay xuống. 
Đi xuống không đòi hỏi nỗ lực về phần chúng ta; nó dễ dàng đạt được bởi thiên 
hướng tự nhiên của chúng ta là tiếp tục các thói quen cũ về các cảm xúc tiêu cực. 
Mặc khác, thực hành Pháp đòi hỏi nỗ lực; nó cần phải được vun bồi. Nó giống như 
có găng lăn một tảng đá lớn lên đỉnh đôi. Nó không thê tự lên đó; nó phải được 
đây lên. Nếu chúng ta thả nó, nó sẽ tự lăn xuống. Chúng ta không cần giúp gì. 
Giống như vậy, chúng ta không cần nỗ lực vào việc có cảm xúc tiêu cực; chúng 
đến một cách tự động bởi chúng là tập khí. Thực hành đức hạnh và tránh xa ác 
hạnh là điều đòi hỏi nỗ lực. 

Đức Phật nói về tri kiến tuyệt đối mà cắt đứt gốc rễ của tam độc. Nếu 
chúng ta muốn kết thúc luân hồi và vượt qua đại dương của khổ đau luân hồi, 
chúng ta cần thực hành Chánh Pháp mà Đức Phật đã dạy. Mặt khác nếu chúng ta 
hạnh phúc và hài lòng tiếp tục trong tam giới của luân hồi và không mệt mỏi với 
việc trải qua vô vàn khổ đau, dĩ nhiên chúng ta không cần thực hành Pháp. Nếu ta 


nghĩ, “lôi đang trong vòng tròn của sinh, lão, bệnh rôi lại, sinh, lão, bệnh, tử 


45 


không ngừng, và tôi sẽ chỉ tiếp tục như thế,” chúng ta có thể tiếp tục làm thế, và 
không cần thực hành Pháp. Khi chúng ta kết thúc như một con bò, ta chỉ ăn cỏ, 
ngủ, tỉnh dậy và luôn trong sự ngu dốt cho đến khi bị giết và ăn. Luân hồi không 
đòi hỏi những nỗ lực để tự làm cho nó tồn tại. Nó sẽ tiếp tục một cách tự động. 
Trong bài tụng tên là Lời xin lỗi van nài cho Rudra, một câu nói rằng, “Trong quá 
khứ, con đã khóc đủ để đầy một đại dương. Xương của con trong quá khứ, nếu 
chất lại, sẽ cao hơn ngọn núi cao nhất của thế giới.” 

Nói một cách đơn giản, nếu ta muốn hạnh phúc, ta cần thực hành Pháp, 
còn nếu ta hài lòng với sự khổ đau, ta chăng cần phiền lòng với thực hành. Khi lái 
xe, ta đi đến một cái ngã rẽ ở đường, nơi có thê đi sang trái hay phải, chúng ta 
hoản toàn có thể quyết định rẽ sang trái hay phải; lựa chọn là của chúng ta. Giống 
như vậy, chúng ta muốn rẽ vào đường mà dẫn đến hạnh phúc trong tương lai hay 
tiếp tục con đường dẫn đến khổ đau bất tận, điều đó hoản toản phụ thuộc vào 
chúng ta. Không ai khác có thể rẽ cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hướng về 
giác ngộ và đạt đến Phật quả, ở điểm đó ta có thể làm lợi lạc cho bản thân và vô số 
hữu tình chúng sinh khác. 

Một danh hiệu khác của Phật là suøa/a, nghĩa là “đã đến hỷ lạc”, nơi 
chốn là thậm chí từ “khổ đau” cũng không được nghe thấy. Hạnh phúc trong đời 
này, hạnh phúc trong lúc lâm chung, hạnh phúc trong trạng thái trung ấm, và hạnh 
phúc trong các đời tương lai là một con đường để đi. Mặt khác thì luân hồi là đau 
khô hiện tại với khô về bệnh tật, và sau đó với những kinh nghiệm cận tử và sự 
hỗn loạn trong trạng thái trung ấm, dẫn chúng ta đến ba cõi thấp hơn nơi mà chúng 
ta trải nghiệm khổ đau nhiều hơn. Luân hồi chỉ đi từ tệ đến tệ hơn. 

Một hành giả cao cấp sẽ hạnh phúc ngay cả khi đối mặt với bệnh tật hay 
lúc lâm chung. Ông ta sẽ thấy hoan hỉ khi thấy tử thần bởi ông ấy biết điều đến sau 
đó sẽ chỉ tốt hơn thôi. Một hành giả tốt đủ tự tin để thấy hoan hỉ khi bệnh chướng 
xảy đến và hoan hỉ lúc chết, trong khi một người thường thấy nản lòng bởi bệnh 


tật và thất vọng vào lúc chết. Khi họ phải từ bỏ người thân, con cái và tài sản, họ 


46 


vô cùng đau đớn. Mọi điều tốt đẹp mà họ chăm chỉ làm việc để có được giờ đây sẽ 
mất và người khác sẽ tận hưởng chúng, thực sự, rất buôn. 

Ở Tây Tạng, có một thành ngữ, “Khi thấy từ xa, trâu yak rất khỏe mạnh 
và đẹp; gần hơn, trông chúng ốm như cừu; nhưng dưới đám lông cừu, chúng đầy 
rận và bệnh ghẻ.” Nói cách khác, khi chúng ta nhìn người khác từ xa, họ có vẻ 
hạnh phúc, có uy tín, bạn bè và tài sản. Nhưng khi lại gần sẽ thấy họ không thực 
sự rất hạnh phúc và hoàn cảnh thì không phải lý tưởng đến vậy. Luôn luôn có điều 
gì đó để phản nản, và khi chúng ta đến rất gần và quán sát những cảm xúc nội tâm 
của họ, mỗi người đều rất lo lắng và mang trên mình những gánh nặng. Không ai 
có được hạnh phúc hoàn hảo. Đó là lý do tại sao Đức Phật gọi luân hồi là đại 
dương đau khổ, chứ không phải đại dương hỷ lạc. Nhưng tôi không cần phải 
thuyết phục bạn về điều này; bạn có thể hiểu nó từ chính kinh nghiệm của bản 
thân. 

Đừng chỉ nghe những lời tôi nói, mà hãy quyết định xem điều gì thực sự 
ý nghĩa để theo đuổi trong cuộc đời này. Tôi chỉ đang cố gắng gợi lại trí nhớ cho 
bạn và làm sáng tỏ điều đã được biết rõ. Tuy nhiên, các hình tướng, thứ bạn ngửi, 
nhìn, nễm và chạm đều rất quyến rũ. Nếu chúng ta cho phép bản thân bị cuốn đi 
bởi tâm không kiên định, mặc dù có thể ta thực sự muốn thực hành Pháp, nó cũng 
sẽ bị hoãn lại. Chúng ta nghĩ, “Ôn thôi, nêu không phải hôm nay, ngày mai tôi có 
thê thực hành hoặc là sang tháng hay năm sau. Hoặc là không bao giờ. Khi tôi lớn, 
tôi chơi xung quanh và không thê thực hành Pháp. Bây giờ tôi già và quá yếu nên 
chăng thể thực hành. Chao ôi! Tôi phải làm gì.” Hãy tự quyết định: bạn có thể 
thực hành Pháp hay không? 

Nếu chúng ta áp dụng giáo lý, lợi lạc đầu tiên sẽ là cho chính chúng ta. 
Sau đó, sau khi ta đã chăm sóc được cho bản thân, ta có thê giúp đỡ vô số hữu tình 
chúng sinh khác. Mặt khác, nếu ta không thể thành công trong việc làm lợi lạc bản 
thân và người khác thông qua thực hành Pháp, ta cũng sẽ không thêm gì vào đại 


dương luân hồi, mà chỉ thêm chúng ta vào đám đông đang du ngoạn trong những 


47 


cõi thấp. Điều đó chăng có lợi lạc gì. Chăng phải là đạt giác ngộ và rời bỏ luân hồi 
tốt hơn là chỉ thêm chính chúng ta vào vô số hữu tình đang khô đau trong những 


cõi thấp hay sao? 


48 


QUY Y BÍ MẬT 


Nam mô 

Con xin quy y cho đến ngày giác ngộ 
Vào bản tánh trồng rồng, Pháp thân 
Vào bản tảnh nhận thức, Bảo thân 
Vào khả năng nhiễu phân, Hóa thân 


Đức Liên Hoa Sinh 


Các quan niệm nhất định trong Đạo Phật giống như quan niệm của 
người phương Tây về một vị chúa toàn tri, đầy sức mạnh. Thứ gần nhất với sự 
thần thánh này ba thân: Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Mặc dù chúng ta gọi ba 
thân nảy là “Chúa” [Gođ trong tiếng Anh], điều đó không thực sự quan trọng. Tôi 
sẽ giải thích ba thân này là thế nào. 

Đầu tiên, Pháp thân, tràn khắp như hư không; trên thực tế, nó là bản 
tánh không sai lầm của tâm chúng ta. Báo thân giống như ánh sáng của mặt trời, 
và phẩm tánh có thê nhận thức của tâm. Hóa thân giống như hình ảnh cầu vồng 
trong không gian, và hành động vì lợi lạc của tất thảy chúng sinh. Bên ngoài, 
chúng ta có thê nghĩ về tam thân này như là hư không, ánh sáng mặt trời và cầu 
vồng, như ý nghĩa của các biểu tượng này nằm trong tâm chúng ta. 

Giáo Pháp được cấu trúc thành hai khía cạnh: phương tiện và trí tuệ, 
được biết đến trong tiếng Phạn là „paya và prajna. Khía cạnh phương tiện là việc 
quán tưởng chư Phật phía trước bản thân và tham gia vào các thực hành khác 
nhau. Khía cạnh trí tuệ là việc nhận ra rằng chư Phật luôn ở trong Phật tánh của 


chúng ta, bản tánh của tâm chúng ta. Nguyên do chúng ta có thể giác ngộ là bởi vì 


49 


bản tánh giác ngộ luôn hiện hữu trong chúng ta. VỊ Phật thực sự là bản tánh của 
tâm chúng ta, khía cạnh trí tuệ. 

Tuy nhiên, chỉ điều này là không đủ, bởi Phật tánh bị che lắp bởi những 
che chướng. Để xua tan điều đó, chúng ta cần những phương tiện, thứ mà cung 
cấp con đường tịnh hóa các che chướng và tích tập hai sự tích lũy của công đức và 
trí tuệ. Một thực hành trong đó chúng ta nghĩ rằng vị Phật ở bên ngoài chúng ta, lờ 
đi vị Phật bên trong, sẽ chăng mang đến giác ngộ hoàn toàn. Nếu chúng ta mong 
chờ một vị Phật trên bầu trời đến cho chúng ta tất cả các thành tựu thông thường 
và siêu việt, chúng ta đang đặt hy vọng vào đối tượng bên ngoài. Bổn tôn tối 
thượng nằm ở bên trong tâm chúng ta. Chúng ta đạt giác ngộ bằng cách nhận ra 
bản tánh chân thật của tâm và rèn luyện trong nhận thức đó. 

Mọi giáo Pháp đều có hai khía cạnh: tương đối hay giả và tuyệt đối hay 
thật. Việc quán tưởng vị Phật ở bên ngoài chúng ta là giả, và điều này chưa đủ để 
giác ngộ. Nền tảng để giác ngộ là việc trải nghiệm vị Phật trong chính chúng ta. 
Nhưng nhận thức về khía canh thật này lại phụ thuộc vào khía cạnh giả tạo kia, bởi 
nó được thực hiện bằng cách cúng dường, tịnh hóa các che chướng, và tích tập các 
tích lũy với sự giúp đỡ của vị Phật được tưởng tượng bên ngoài mà chúng ta có thể 
xua tan các che chướng và nhận ra vị Phật bên trong. 

Việc quy y nghĩa là đặt niềm tin của chúng ta vào Phật, vào vị thầy. 
Điều ngài dạy được biết đến là Pháp, và các hành giả vĩ đại, người đi theo giáo lý 
nảo gọi là Tăng. Nếu chúng ta nhìn vào chính bản thân hiện nay, chúng ta có thê 
thấy răng bản thân chúng ta thiếu đi sức mạnh đề giác ngộ. Bằng cách đặt niềm tin 
vào Tam Bảo, chúng ta nhận được sự ø1a trì, điều này làm cho giác ngộ trở nên dễ 
dàng hơn. Nhưng hãy hiểu rằng nên tảng thực sự của việc đạt đến giác ngộ được 
tìm thấy ở bên trong chúng ta. 

Tiềm năng giác ngộ nảy luôn hiện hữu là bản tánh của tâm chúng ta. 
Nhận ra sự thật đó là khía cạnh trí tuệ. Sau đó, để trợ giúp cho điều này, chúng ta 


áp dụng phương tiện — quán tưởng Phật, tán thán, và tiến hành các kiêu thực hành 


50 


quan niệm khác nhau. Con đường chân chính của chư Phật là sự hợp nhất của 
phương tiện và trí tuệ. Sẽ là không đủ nếu chỉ áp dụng phương tiện, nghĩ rằng bậc 
Tôn quý ở bên ngoài và cúng dường và tán thán hình ảnh bên ngoài. Chỉ bằng 
cách hợp nhất hai khía cạnh phương tiện và trí tuệ chúng ta mới đạt đến giác ngộ. 

Một ví dụ thông thường cho sự hợp nhất phương tiện và trí tuệ là mang 
theo một người, mà người đó biết làm ra chiếc máy bay, khía cạnh trí tuệ, với tất 
cả vật liệu cho chiếc máy bay, phương tiện. Có đủ các bộ phận của một chiếc máy 
bay là không đủ. Việc có người biết làm ra máy bay thôi cũng chưa đủ. Cách duy 
nhất là hợp nhất hai phần đó và chiếc máy bay sẽ được tạo ra. 

Theo truyền thống Kim Cương thừa, người ta phối hợp phương tiện là 
giai đoạn phát triển với khía cạnh trí tuệ trong giai đoạn hoàn thiện. Giai đoạn phát 
triển đòi hỏi việc quán tưởng — tạo thành hình ảnh của đắng thiêng liêng - tán 
thán, sám hối, cúng dường, và nhiều phần khác trong thực hành nghi quỹ. Giai 
đoạn hoàn thiện liên quan đến việc nhận ra bản tánh của tâm bằng việc quán sát 
vào người quán tưởng, như thế mang Phật tánh vào kinh nghiệm thực tiễn. Giai 
đoạn phát triên là cần thiết bởi vì hiện tại chúng ta là người thường, và một người 
thường thì chưa giác ngộ, chưa ổn định trong việc nhận ra Phật tánh. Chúng ta 
chưa hề có đủ sức mạnh, bởi vậy chúng ta khẩn cầu sự giúp đỡ từ chư Phật và Bồ 
Tát. Ví dụ, bằng cách cúng dường bảy nhánh, chúng ta tịnh hóa các che chướng, 
xua tan những thứ ngăn cản việc đạt được sự thấu suốt đích thực. Khía cạnh trí tuệ 
là bản tánh của tâm. Cả phương tiện và trí tuệ đều rất cần thiết. Chúng hỗ trợ lẫn 
nhau. Chỉ áp dụng phương pháp giống như chỉ lẫy vỏ khô mà không lấy lõi ngô — 
điều này là chưa đủ. 

Một ví dụ khác là khi ai đó học để trở thành một thầy thuốc Tây Tạng. 
Anh ta bắt đầu với khía cạnh trí tuệ, học cách nhận ra các bộ phận khác nhau của 
cơ thê, cách chân đoán bệnh, các phương thuốc đề điều trị thành công và tương tự. 
Tuy nhiên, kiến thức như thế là chưa đủ đề trị bệnh; thầy thuốc cũng phải có thứ 


thuốc cần thiết. Bởi thế tích tập các dược thảo và pha chế thuốc là khía cạnh 


51 


phương tiện. Chính sự hợp nhất giữa hai khía cạnh này, phương tiện và trí tuệ, mới 
cứu chữa được người bệnh. 

Từ tương đương với một vị Chúa hay Đắng Thần thánh trong Phật giáo 
là Phố Hiền [Samamtabhadra], trong tiếng Anh là Ever-Excellent [Đắng Tuyệt 
vời], tức Pháp thân nguyên thủy Phật. Khi Phật Phổ Hiền thị hiện ở cấp độ Báo 
thân, ngài chính là ƒa/radhara, Kìm Cương Trì. Hóa thân của ngài là Ƒajrasafiva, 
Kim Cương Tát Đỏa. Có rất nhiều các vị Bốn tôn trong Phật giáo, nhưng bản tánh 
cơ bản của các ngài, nguồn sốc các ngài thị hiện, là Pháp thân Phật Phố Hiền, Báo 
thân Phật Kim Cương Trì, và Hóa thân Phật Kim Cương Tát Đỏa. Chư bốn tôn 
không liên quan đến nhau như một mối quan hệ gia đình, với một vải là cha mẹ và 
số khác là con cái. Thân các ngài là tự sinh khởi, trong khi tâm các ngài là trí tuệ 
thanh tịnh, sự tỉnh giác bắm sinh. 

Thân tự sinh khởi của Pháp thân giống như hư không, hoàn toàn vượt 
khỏi bất kỳ cấu trúc hay quan niệm nào. Báo thân giống như ánh sáng cầu vông. 
Hóa thân hiển bày ở cấp độ vật lý trên thế giới này mà không tách khỏi hai thân 
kia. Một ngàn Hóa thân Phật sẽ xuất hiện trong thời kỳ hiện tại của thế giới, được 
biết đến là Hiền Kiếp. Đức Phật Thích Ca Mâu NI là vị thứ tư trong một nghìn vị 
này. Các Hóa thân Phật đầu tiên thị hiện và sau đó thu lại. Với trường hợp của 
Phật Thích Ca, có một tỷ hóa thân, nghĩa là một tỷ vị Phật Thích Ca cùng lúc trong 
các cõi giới khác nhau. 

Mọi thứ xuất hiện từ Pháp thân, ra ngoài Phật Phổ Hiền. Báo thân chính 
là sự hiển bày của Pháp thân và được đại diện bởi ngũ bộ Phật. Từ Báo thân xuất 
hiện Hóa thân, các bậc thị hiện làm lợi lạc chúng hữu tình. Để làm lợi lạc nhân 
loại, một vị Phật xuất hiện dưới hình tướng con người; vì thế một nghìn vị Phật 
của kiếp này đều thị hiện dưới hình tướng con người. Nếu các vị Phật không xuất 
hiện dưới hình tướng con người, làm sao chúng ta có thể gặp các ngải vả nhận 
được giáo lý? Chúng ta không thể nhận thức được cấp độ Báo thân, và không cần 


nói, người thường thì không thê nhìn thấy cấp độ Pháp thân. Các hóa thân thị hiện 


52 


như là các vị thầy bằng xương bằng thịt, giống như Đức Thích Ca Mâu Ni. Những 
vị nảy truyền bá giáo lý, Phật Pháp. Bởi mọi người có các căn cơ khác nhau, có ba 
hay chín cấp giáo lý, thường được biết đến là chín thừa. 

Các vị thầy này được biết đến là các Đắng Điều phục, trong khi các kiêu 
chúng sinh khác nhau — địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, A Tu La và trời là 
những kẻ bị điều phục. Những bậc điều phục là các hóa thân của chư Phật, mà 
xuất hiện trong từng cõi. Một vị Phật là người đã hoàn thiện mọi thứ mà phải hoàn 
thiện vì lợi lạc của chính ngài. Tất cả các hoạt động của ngài hướng đến việc làm 
lợi lạc cho người khác. Một vị Phật xuất hiện chỉ vì người khác. 

Chư Phật thị hiện trong sáu cõi, không chỉ cõi nhân. Trong các cõi trời, 
Phật được biết đến là S»akra, vua của các vị trời. Trong các vị A Tu La, ngài là 
Taksang, trong cõi người, ngài là Phật Thích Ca, trong cõi súc sinh, ngài là Sư Tử 
Quyết đoán, trong cõi ngạ quỷ, ngài là Miệng Cháy rực, và trong cõi địa ngục ngài 
là Dharmaraja. Phần lớn chúng sinh nhận thấy các hóa thân Phật này là các vị vua 
hay kẻ trị vì của các cõi giới khác nhau của họ. Các hóa thân xuất hiện theo bốn 
cách khác nhau. Các hóa thân được tạo ra là các bức ảnh linh thiêng, như là ba bức 
tượng nổi tiếng, được giữ từ đầu ở Đại Bảo tháp Bỏ Đề Đạo Tràng, hai trong số đó 
hiện ở Lhasa. Như thế có một Hóa thân tối thượng, mà theo các Kinh điển, là Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Hóa thân tối thượng của giáo lý Kim Cương thừa là Đức 
Liên Hoa Sinh, người thị hiện là một tỷ vị Liên Hoa Sinh cùng lúc. Đây là các Hóa 
thân tái sinh, các vị Đạo sư vĩ đại mà trong truyền thống Tây Tạng được biết đến 
là các vị fulku. Cuối cùng, cũng có các Hóa Thân đa dạng, xuất hiện dưới nhiều 
hình tướng khác nhau để ảnh hưởng hay làm lợi lạc chúng sinh tùy theo căn cơ của 
họ. Những hóa thân này có thê xuất hiện dưới rất nhiêu các hình tướng, bao gồm 
các chiếc cầu hay thuyền. Chư Phật có thê hiển bày theo nhiều hình tướng, theo 
cách mà vượt xa sự thống trị của con người bình thường. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích mối quan hệ giữa tam thân. Pháp thân giống 


như hư không, trong đó có chỗ cho các hiện thân của hai thân còn lại. Hư không là 


53 


tràn khắp: không gì xuất hiện hay biến mắt bên ngoải nó, mọi thứ hiển bảy và cuối 
cùng tan biến trong hư không vô tận. Báo thân giống như mặt trời, xuất hiện trên 
bầu trời và tỏa ra ánh sáng bất biến. Và Hóa thân giống như mặt nước, thứ phản 
chiếu mặt trời. Một mặt trời có thê có đồng thời hàng tỷ bóng trên nước, nơi nào 
có nước, nơi đó có bóng của mặt trời. 

Hóa thân hiển bày theo mọi cách khác nhau, bao gồm tối thượng, được 
tạo ra, tái sinh và đa dạng, không tách biệt khỏi Báo thân và Pháp thân, và hài hòa 
với điều cần thiết để làm lợi lạc chúng sinh. Nizmana nghĩa là được biến thành, 
như là sự xuất hiện diệu kỳ. Những bậc đã làm chủ sinh tử không giống như người 
thường chúng ta, người chẳng thể rời bỏ hay đi vào các hóa thân một cách tự 
nguyện. Sự tái sinh của chúng ta bị quyết định bởi sức mạnh của nghiệp lực, 
nhưng Hóa thân thì không bị trói buộc bởi luật nhân quả. Hóa thân giống như một 
sự phản chiếu của mặt trời [cái bóng]. Báo thân giống như mặt trời trên cao không 
thê xuất hiện ngoài hư không hay không có hư không; hai thân này không thể tách 
biệt. Tương tự vậy, bóng của mặt trời trên nước không thê xuất hiện mà không có 
mặt trời. Mặc dù chúng ta gọi tam thân bằng ba tên gọi khác nhau, về bản chất 
chúng không thê tách rời. Sự bất khả phân của tam thân, đôi khi được biết đến là 
“thân bản chất”, thân thứ tư, bản tánh của tâm chúng ta. Pháp thân, Báo thân và 
Hóa thân được miêu tả bên ngoài chỉ là các biểu tượng. Điều chúng liên quan đến, 


ý nghĩa thực sự, là bản tánh của tâm chúng ta. 


54 


LÒNG SÙNG MỘ VÀ TỪ BI 


Sự hiển bày của lòng bi mẫn tràn khắp không ngăn trở 

Trong khoảnh khắc của tình yêu thương, bản tánh trồng rồng phơi 
bày. 

Nguyện câu cho chúng con liên tục thực hành, ngày và đêm, 

Con đường tôi thượng của sự hợp nhất, thoát khỏi mọi lỗi lầm. 


Đức Karrmapa Ñangjung Dorje 


Điều kiện tuyệt vời nhất cho việc nhận ra tri kiến chân thực của tánh 
không là khởi lòng sùng mộ hướng lên các bậc giác ngộ và khởi lòng từ bi xuống 
tất thảy chúng hữu tình. Điều này được đề cập trong Lời khẩn nguyện Đại thủ ấn 
của Đức Karmapa đời thứ 3, ngài RangJung Dorje. Bài chứng đạo ca rộng lớn vô 
cùng này giải thích các giáo lý về nền tảng, con đường và kết quả, cũng như mọi 
điểm trọng yếu cho Đại thủ ấn, Đại toản thiện và Trung Đạo. Một trong các dòng 
trong đó là “Trong khoảnh khắc của tình yêu thương, bản tánh trống rỗng phơi 
bày.” Ở đây “tình yêu thương” cần phải được hiểu là cả lòng sùng mộ và từ bi. 
Trong khoảnh khắc của lòng sùng mộ, chúng ta khắc ghi sự cao quý của bậc đạo 
sư và chư đạo sư trong truyền thừa, làm điều này một cách chân thành, không giả 
tạo. Người ta nghĩ về những phẩm tánh lớn lao của các ngài với niềm kính ngưỡng 
và sùng mộ đích thực đến mức tóc dựng ngược lên và nước mắt tuôn rơi. Sự đánh 
giá cao chân thành này nên là chân chính, bởi vì chỉ thông qua lòng từ bị của đạo 
sư mà bản tánh của tâm mới có thể được hiểu. Từ thái độ này, lòng sùng mộ lớn 
lao được cảm nhận, bóc trần tâm chúng ta. Chính lúc đó, chúng ta nhận ra diện 
mạo tự nhiên của 7z/ø»øz một cách không chệch đi đâu. 

Giống như vậy khi suy nghĩ với lòng từ bi hướng về mọi hữu tình chúng 


sinh. Mặc dù họ sở hữu trí tuệ tự sinh khởi, họ không nhận ra nó, duy trì trong vô 


2. 


minh đời này sang đời khác. Đuôi theo các kinh nghiệm ảo mộng của luân hồi, họ 
trải qua vô vàn khổ đau. Điều đó không giống như chúng ta, những hành giả Phật 
Pháp, có bản tánh giác ngộ của z/øøa mà họ không có. Mọi người hoàn toàn bình 
đăng: tuy nhiên, không biết bản tánh của mình, chúng hữu tình không ngừng trải 
qua khổ đau. Suy nghĩ theo cách này, người ta sẽ khởi lên sự thương cảm và bi 
mẫn lớn lao. Vào chính khoảng khắc của lòng bi mẫn chân thực đó, như khoảnh 
khắc của lòng sùng mộ đích thực, bản tánh trống rỗng phơi bày. 

Trong truyền thống Kagyu và Nyingma, người ta nói rằng, lòng sùng 
mộ là thứ thuốc có thể chữa bách bệnh. Nếu người ta chỉ tập trung vảo lòng sùng 
mộ, người ta chẳng cần giành nhiều năm để nghiên cứu tranh luận, triết học, ngữ 
pháp, nghệ thuật và nhiều môn khác. Trong quá khứ, hàng nghìn hành giả đạt giác 
ngộ thông qua con đường của lòng sùng mộ kết hợp với con đường Đại thủ ấn và 
Đại viên mãn. Lờ đi lòng từ bi, sùng mộ và sự từ bỏ giống như con chim cô gắng 
bay mà không có cánh: điều hoàn toàn không thể. Các bạn cần nhớ câu nói nổi 
tiếng: “Lòng sùng mộ là đầu của thiền định, sự ghê tởm là bàn chân của thiền định 
và không xao lãng là trái tim của thiền định.” Lấy một ví dụ tương tự, hãy xem 
một người: nếu chúng ta gọi tri kiến tánh không là trái tim, lòng sùng mộ là đầu, 
và từ bi là chân, liệu rằng anh ta có thể đi khắp nơi với chỉ trái tim là tánh không? 
Liệu rằng anh ta có thê đi mà không cần chân? 

Lòng sùng mộ và từ bi không được đề cập ở đây đơn giản bởi vì chúng 
ta cần cảm thấy chúng. Mà nguyên nhân trực tiếp là để vun bồi chúng. Các giáo lý 
đề cập rằng từ bi và sùng mộ không nên giả dối, nhưng điều này không xảy ra một 
cách tự động ngay từ đầu. Chúng ta cần vun bồi chúng, nỗ lực để tạo ra cảm xúc 
này. Nói cách khác, ban đầu, chúng ta cần dựa vào ý nghĩa quan niệm để có thê có 
lòng từ bi và sùng mộ. 

Hãy nghĩ về nó như thế này: chúng ta sẽ không biết giáo Pháp hay cách 
thức đạt đến giải thoát nếu không nhờ có chư Phật, các giáo lý của ngải, và môn 


đô hoàn hảo của các ngài. Chư Phật không như là chính ai đó; các ngài có các 


56 


phẩm tánh vĩ đại. Khắc ghi điều này trong tâm một cách tự nhiên và chắc chăn 
khởi lên lòng sùng mộ. Giống như vậy, để khởi lên lòng từ bi, hãy nghĩ về sự thật 
rằng mọi hữu tình đều là cha mẹ của chúng ta. Như thế, họ liên quan đến chúng ta 
mật thiết. Nếu chúng ta thực sự nghĩ về việc chúng sinh đang khô đau, điều mà họ 
trải qua, chúng ta không thể không cảm thấy từ bi. Khi chúng ta nghĩ về khổ đau 
của họ, có một nguyên nhân thực sự cho sự thương xót. 

Khi đã dần dần vun bồi lòng sùng mộ và từ bi, chúng ta có thể sử dụng 
chúng như một sự hỗ trợ đề nhận ra một cách chân thực rigpa. Dần dần, trình tự sẽ 
đảo ngược. Phẩm tánh tự nhiên của việc nhận ra trạng thái trần trụi zigpz là lòng 
sùng mộ và từ bi không giả tạo, mà không cần thiết phải tích tập. 

Lòng sùng mộ và từ bị giúp tôn thêm giá trị thực hành tánh không, tri 
kiến. Khi tất cả hành động sai lầm và che chướng được tịnh hóa thông qua các đức 
hạnh điều kiện, các đức hạnh không điều kiện tăng lên. Đầu tiên, cần thiết phải tạo 
ra lòng sùng mộ và từ bi. Chúng là những phương tiện quan trọng để đạt được mục 
đích. Lòng sùng mộ và từ bi tự nhiên không giả tạo là sự hiển bày của rigpa, 
nhưng không phải cho những người mới bắt đầu. Trong hoàn cảnh của Dzogchen, 
người ta nói rằng lòng từ bi và sùng mộ tự nhiên khởi lên, không chút nỗ lực. 
Nhưng thành thực mà nói, với những người mới, hoàn toàn không phải như thế. 
Đầu tiên, chúng ta phải vun bồi lòng sùng mộ và từ bi, nỗ lực vào việc phát triển 
chúng. Sau đó, khi chúng ta trở nên ồn định trong giác tánh, chúng trở nên không 
nỗ lực và không giả tạo. Đó là cách thức của Đại thủ ấn, Đại toàn thiện và Trung 
Đạo. 

Thực hành chính yếu của lòng sùng mộ là quy y và thực hành chính yếu 
của từ bi là phát bồ đề tâm. Nếu chúng ta quán sát, sẽ không thấy một thực hành 
Kim Cương thừa nào mà không có hai phần này, quy y và phát bồ đề tâm. Hãy 
nhìn nó theo cách này: khi chúng ta đầu tư lớn vào quy y và phát bồ đề tâm, ta có 
vốn cho các thực hành cao hơn và thu được lãi từ giai đoạn phát triển, giai đoạn 


hoàn thiện, và ba thực hành — Đại thủ ấn, Đại toàn thiện và Trung Đạo. Không có 


Sủ, 


vốn này, ta sẽ chăng thể làm gì. Lòng sùng mộ và từ bi là vốn cơ bản cho các thực 
hành Phật giáo. 

Nếu chúng ta không thể kết nối với hai kiểu của bồ đề tâm cao quý, 
chúng ta sẽ không thẻ tiến gần đến giác ngộ dù là nhỏ nhất; đó là điều chắc chắn. 
Hai kiểu của bồ đề tâm là bồ đề tâm tương đối, tức từ bi và bồ đề tâm tuyệt đối, sự 
thấu suốt tánh không. Không có hai điều này, chắc chắn sẽ không có cách nào để 
tiến gần đến Phật quả. Bắt cứ thực hành Pháp nào thiếu hai kiêu bồ đề tâm này sẽ 
không mang hành giả gần giác ngộ hơn dù chỉ là một bước - tôi xin thề về điều 
này. 

Nếu chúng ta muốn nhanh chóng nhận ra Phật quả, điều quan trọng là 
hợp nhất phương tiện và kiến thức. Bất cứ thực hành quan niệm nào chúng ta làm 
nên kết hợp với sự nhận ra bản tánh của tâm. Lòng sùng mộ và từ bi là tỉnh yếu 
của thực hành Pháp quan niệm. 

Các đạo sư vĩ đại của truyền thừa Kagyu tuyên bố rằng nó là ảo mộng 
khi dựa vào bất cứ phương pháp nhận ra bản tánh của tâm nảo ngoài việc tịnh hóa 
các che chướng, tích tập các sự tích lũy, và nương tựa vào sự gia trì của một bậc 
đạo sư chứng ngộ. Điều này nghĩa là dù chúng ta thông minh hay mạnh thế nảo, 
nếu ta không theo một vị đạo sư và thay vào đó ngoan có thiền định nhiều năm mà 
không phát triển lòng sùng mộ và từ bị, tịnh hóa các che chướng, và tích tập các sự 
tích lũy, chúng ta sẽ duy trì trong vô minh. 

Bản chất của cả lòng sùng mộ và từ bị thực sự là một: nó là một kiểu 
yêu thương. Dù cảm xúc đó hướng về những bậc giác ngộ thuần tịnh hay những 
chúng sinh bình phàm bất tịnh, dù nó là sùng mộ hay từ bi, bản chất vẫn giống 
nhau: tâm được để hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ vào lúc mà bản tánh trống rỗng 
phơi bày, và có thể được nhận ra một cách trực tiếp. Trong dòng truyền thừa 
Kagyu, lòng sùng mộ luôn là phẩm tánh chính để tập trung vào, và bởi thế dòng 
Kagyu được biết đến là dòng truyền thừa của lòng sùng mộ. Nhưng từ bi hay sùng 


mộ là như nhau trong việc trợ giúp nhận ra bản tánh của tâm. 


58 


Cần phải nhắc lại rằng, sự tu tập của chúng ta về sùng mộ, từ bị, tịnh 
hóa các che chướng, và tích tập các sự tích lũy cần được kết hợp với sự nhận ra 
bản tánh của tâm. Nếu không thì, để đạt đến giác ngộ bằng việc sử dụng phương 
tiện mà không có kiến thức sẽ tốn rất nhiều thời gian — ba đại kiếp, theo truyền 


thống Kinh điển. Con đường Kim cương thừa thì nhanh hơn nhiều. 


)5 


KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA 


Hãy quản tưởng sức mạnh của sự hỗ trợ, Kim Cương Tát 
Đỏa, và đi trước bởi sức mạnh của sự ăn năn, cảm xúc hồi lỗi vô bờ 
và sự tiếc nuối về các hành động xấu xa và lỗi lầm phạm phải, hãy 
thực hành phương cách đổi trị, sức mạnh của sự áp dụng, quản tưởng 
để trì tụng thân chủ. 


Karmey Khenpo 


Thực hành Kim Cương thừa được cho là tạo ra rất nhiều nguy hiểm lớn 
lao nhưng cũng có những thuận lợi lớn. Ví dụ về điều này là thành ngữ về con rắn 
trong ống tre, chỉ có thê đi lên hoặc đi xuống: không có phương hướng nào khác 
mà con rắn có thể bò đi. Giống như vậy, với hành giả đã bước đi trên con đường 
Kim Cương thừa chỉ có thê đi lên hay đi xuống. Kim Cương thừa không giống 
như các thừa thấp hơn, ở đó không có nhiều nguy hiểm nhưng cũng không thê đạt 
được nhiều điều. 

Con rắn không thể sang trái hay phải của ống tre, nó chỉ có thê lên trên 
hay xuống dưới. Nếu người ta giữ gìn giới nguyện tốt đẹp, duy trì trong tỉnh giác, 
chắc chắn trong đời này và thân này, họ có thể đạt được cấp độ Bậc Kim Cương trì 
hợp nhất, trạng thái giác ngộ hoàn toản. Nếu người ta không thể giữ gìn giới 
nguyện bí mật của Kim Cương thừa, họ chắc chắn sẽ đi xuống, chìm vào nơi được 
gọi là Địa ngục Kim Cương trong Kim Cương thừa hay Địa ngục Vô Gián trong 
giáo lý Hiễn giáo. Đây là một thái cực với hành giả. Thái cực kia là đi đến trạng 
thái Pháp thân, trong Dzogchen điều này được miêu tả là “an hòa nhưng trong 


trạng thái không che chướng của trí tuệ bên trong.” 


60 


Rất khó để giữ gìn giới nguyện. Người ta nói rằng phá vỡ giới nguyện 
chăng hề có công đức nảo ngoại trừ việc những lỗi lầm như thế có thể đễ dàng tịnh 
hóa. Một giới nguyện bị mất có thê được tịnh hóa bằng sám hồi, bằng cách ăn năn 
thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Điều này thì không đúng với các thừa thấp hơn. Ví 
dụ, khi Biệt giới giải thoát, giới nguyện Tiểu thừa của tu sĩ và cư sĩ bị phá hỏng, 
chúng hoàn toàn không thể cứu vãn. Giống như đánh rơi một bình gốm, nó sẽ bị 
hỏng hoàn toàn. Khi một vị tăng phá hỏng một trong các giới chính, toàn bộ 253 
giới bị hỏng và mất hoàn toàn. Các giới chính yếu này không thê sửa chữa lại. 
Nhưng các giới nguyện Kim Cương thừa giống như vết sứt trên bình bằng vàng 
hay bạc: nó bị rơi, có một vết sứt, nhưng vết sứt có thể được sửa chữa và chiếc 
bình sẽ như cũ. 

Có bốn giai đoạn của sự phạm giới nghiêm trọng: vi pham, vi phạm lớn 
[rạn nứt], vi phạm nghiêm trọng, và hoàn toàn làm hỏng. Bắt cứ điều gì khác ngoài 
hoản toàn làm hỏng thì không gì khác hơn một vết sứt trên chiếc bình bạc, nó có 
thê được sửa chữa. Người ta có thê sửa chữa các giới nguyện bị hỏng bằng cách áp 
dụng bốn sức mạnh chữa lành, liên quan đến việc trì tụng thần chú Trăm Âm, cốt 
tủy về tâm của chư Phật. Bằng cách làm như vậy chắc chắn sẽ sữa chữa các giới 
nguyện bị mắt. Nhưng việc sám hối cần phải được thực hiện trong vòng ba năm; 
khi ba năm trôi qua mà không có sự sám hối, giới nguyện sẽ mất hoàn toàn và 
không thê sửa chữa. 

Có bốn sức mạnh chữa lành để tịnh hóa các giới nguyện bị hỏng. Đầu 
tiên là sức mạnh của hỗ trợ. Tốt nhất nó nghĩa là khắc ghi trong tâm sự hiện diện 
sống động của toàn thê một trăm bốn tôn an bình và phẫn nộ. Nhưng, bởi tất cả 
một trăm vị bốn tôn đều hiện thân trong một vị Phật duy nhất, Đức Kim Cương 
Tát Đỏa, hoàn toàn có thê đơn giản là quán tưởng Đức Kim Cương Tát Đỏa trên 
đỉnh đầu chúng ta. Quán tưởng một trong hai cách trên được gọi là sức mạnh của 


hỗ trợ. 


61 


Tiếp theo là sức mạnh của phương thức đối trị được áp dụng, giống như 
là lấy xà phòng và nước rồi rửa tay. Sự chữa lành được áp dụng là thực hành 
tưởng tượng chủng tự JUNG màu trắng được vây quanh bởi một trăm chủng tử ở 
trung tâm trái tim ngài Kim Cương Tát Đỏa. Từ chuỗi thần chú quanh chủng tự 
HUNG ở trung tâm trái tim, ánh sáng chiếu ra mọi phương, cúng dường đến chư 
Phật và Bồ Tát. Nó cũng chiếu tỏa đến mọi hữu tình chúng sinh, tịnh hóa che 
chướng và lỗi lầm của họ. Khi ánh sáng này hội tụ trở về, cam lồ bắt đầu chảy 
xuống từ trung tâm trái tìm đức Kim Cương Tát Đỏa. Cam lồ tuôn ra từ ngón chân 
cái và chảy xuống đỉnh đầu hành giả. Cam lồ trí tuệ này dần tịnh hóa mọi ác 
nghiệp, che chướng, bệnh tật và ma chướng của chúng ta. Chúng rời khỏi cơ thể 
qua các lỗ ở dưới. Người ta tưởng tượng mặt đất mở rộng sâu đến chín tầng, nơi 
Tử Thần và tay chân đang đứng đợi với miệng mở rộng. Họ đánh giá cao tất cả bồ 
hóng, mủ và côn trùng độc rơi xuống vào những chiếc miệng mở to và làm thỏa 
mãn họ, sau đó họ cũng khởi lên bồ đề tâm. Sau đó, mọi nợ nần về nghiệp được 
dọn sạch. Trì tụng, tưởng tượng các áp nghiệp chảy xuống và được tịnh hóa bởi 
cam lồ là hai trong bốn sức mạnh được gọi là sức mạnh của phương thức đối trị 
được áp dụng. 

Thứ ba, cũng vô cùng quan trọng, là sức mạnh của ăn năn. Thực hiện 
các giai đoạn của thực hành Kim Cương Tát Đỏa mà không có sự ăn năn chân 
thành không thể tịnh hóa các ác nghiệp trong quá khứ. Thành thực mả nói, một sự 
tu tập giả bộ thì không hề hiệu quả. Chúng ta cần thực sự hối lỗi sâu sắc vì những 
lỗi lầm chúng ta có thê ghi nhớ, cũng như cảm thấy ăn năn vì những điều không 
thê nhớ. Chúng ta đã sống rất nhiều đời trong quá khứ và tập khí hay dấu ấn về 
nghiệp của mọi hành động đều in sâu trong tâm thức ngay lúc này. Đức Phật từng 
nói rằng nếu chúng ta lấy toàn thể thế giới và nghiền vụn thành những viên nhỏ 
kích cỡ quả của cây đỗ tùng, chúng ta có thể đếm số quả này, nhưng chúng ta 
không thể đếm xem bao nhiêu đời chúng ta có. Ví dụ này được sử dụng để phát 


triên bô đê tâm, nhăm minh họa cho sô bà mẹ chúng ta đã có trong các đời quá 


62 


khứ. Bởi chúng ta có vô số bà mẹ, chúng ta cũng có vô số đời, và mọi ác nghiệp 
chúng ta làm trong các đời này luôn tiềm tàng hiện hữu là tập khí. Thực hành Kim 
Cương Tát Đỏa có thể tịnh hóa mọi tập khí xấu tiềm tảng, nhưng chỉ khi chúng ta 
thấy ăn năn thực sự. 

Các kiêu ác nghiệp nghiêm trọng được biết đến là ngũ nghịch tội với kết 
quả ngay lập tức, nghĩa là người nào phạm phải bất cứ một trong năm tội nảy sẽ 
xuống địa ngục ngay khi chết, thậm chí sẽ không qua trạng thái trung ấm. Năm 
hành động này là giết một vị A La Hán, giết cha hay mẹ, làm chảy máu một vị 
Phật với ý định xấu, và tạo ra sự bất hòa trong Tăng đoàn. Nhưng thậm chí nghiệp 
của những hành vi xấu xa như vậy cũng có thể được tịnh hóa bằng cách triệu thỉnh 
chư vị Bổn tôn an bình và phẫn nộ hay Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa trong tập 
hội một trăm hành giả Kim Cương thừa. Người đó cởi bỏ tất cả quần áo và tuyên 
bố thật to lỗi lầm trước những người hiện diện và đến toàn thê chư Phật và Bồ Tát, 
nói rằng, “Trong thế giới này, không có ai xấu như con. Con đã làm những việc 
như thế. Nguyện cầu tất thảy chư Phật rủ lòng thương đến con! Nguyện cầu tất cả 
các vị yogi và yogini xin hãy giúp tôi bằng cách trì tụng Thần chú Trăm Âm!” Sau 
đó, người đó trì tụng thần chú Trăm Âm một trăm lần cùng lúc với việc lễ lạy, 
trong trần truồng. Thậm chí ác nghiệp tồi tệ nhất cũng được tịnh hóa bằng cách 
làm như thế. Nhưng điều quan trọng là cảm thấy ăn năn. 

Sức mạnh cuối cùng trong bốn sức mạnh là sức mạnh của sự quyết tâm, 
nghĩa là quyết định chắc chắn rằng dù phải chết cũng sẽ không tham gia vào ác 
nghiệp đó lần nữa. 

Khi người ta đã phát triển bốn sức mạnh này, chỉ trì tụng thần chú Trăm 
Âm một trăm lần cũng hoàn toàn tịnh hóa các ác nghiệp, mặc dù nó có thể lớn như 
núi Tu Di. Thực hành bốn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ như một que diêm ném 
vào núi cỏ khô. Chỉ ném một que diêm vào nó và toàn thê đồng cỏ sẽ cháy trụi. 

Tôi thực sự đã nghĩ nhiều về điều này, và càng quán chiếu về các thực 


hành Kim Cương thừa, về Bổn tôn, thần chú và định, tôi càng thấy ngạc nhiên. 


63 


Thực sự, các thực hành này vô cùng diệu kỳ trong việc tịnh hóa các tập khí tiềm 
tảng trong tâm chúng ta, thứ mà ta đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Nó chỉ bởi vì các 
thực hành này vô cùng rộng mở đến mức mọi lỗi lầm của chúng ta đều có thể được 
xóa sạch. Các ác nghiệp không có phẩm tánh lợi lạc nào, ngoại trừ việc nó có thê 
được xóa sạch theo kiểu này. Nếu hiệu quả của thực hành Kim Cương thừa không 
kỳ diệu đến thế, làm sao người ta có thể giác ngộ hoàn toàn trong chỉ một đời này. 
Dĩ nhiên, khi các thực hành là thâm sâu, ma quỷ cũng vô cùng mạnh mẽ. Bởi thế, 
điều quan trọng là có các thực hành oai hùng và thực sự tin tưởng. Thực hành Kim 
Cương thừa với sự tin tưởng sai lầm, không tin tưởng rằng chúng hiệu quả, sẽ 
không giúp chúng ta nhiều. Trên thực tế, ý nghĩ như vậy chính là tà kiến, và không 
có lỗi lầm nào tệ hơn việc nuôi dưỡng những tà kiến. Điều quan trọng là tin tưởng 
rằng các thực hành Kim Cương thừa vô cùng vi diệu. 

Trong hệ thống Kinh điển, người ta tích tập các sự tích lũy và tịnh hóa 
các che chướng, dần dần tiến về phía Phật quả, điều sẽ đạt được sau ba vô lượng 
kiếp. Vô lượng là từ để chỉ con số lớn lao được diễn tả là mười theo sau bởi năm 
mươi hai con số không, và không phải liên quan đến ngày mà là kiếp. Đó là một 
quãng thời gian vô cùng dài. Thông qua Kim Cương thừa, hoàn toàn có thể đạt 
được giác ngộ chỉ trong đời này và thân này. Hãy nghĩ về sự khác biệt rõ ràng đó. 
Sự tu tập Kim Cương thừa không chỉ là cố gắng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh 
tấn, thiền định và trí tuệ; giác ngộ thông qua những điều như thế cần đến ba vô 
lượng kiếp. Các thực hành Kim Cương thừa vô cùng thâm sâu. Nó được miêu tả là 
có nhiều phương pháp và không mấy khó khăn, và nó giành cho những người có 
căn cơ cao. Đây là những phẩm tánh đặc biệt của Mật thừa bí mật. Nếu Kim 
Cương thừa không thiện xảo đến vậy, giác ngộ trong một đời sẽ hoàn toàn không 
thể. Kim Cương thừa vô cùng thiện xảo trong các phương pháp để tịnh hóa che 
chướng và tích tập các tích lũy. Chỉ nghĩ về một vị bổn tôn, Đức Kim Cương Tát 


Đỏa, và một thân chú, chú Trăm Am - điêu này rât đáng ngạc nhiên. 


64 


Một vài người giả vờ họ không có ác nghiệp và họ cũng không tạo ra 
thêm các ác nghiệp mới. Họ nói, “Tôi không sát sinh. Tôi không nói dôi. Tôi 


I? 


không phạm phải các ác hạnh!” Nhưng khi chúng ta quán sát tâm vô minh, chúng 
ta hiểu rằng mọi ác nghiệp đều do tâm tạo, và trạng thái vô minh của tâm này liên 
tục tạo ra các ác nghiệp mới. Nếu chúng ta không trong trạng thái rigpa, ở đó tam 
độc đều được tịnh hóa, tâm bình phàm sẽ liên tục tham gia vào một trong ba độc 
của tâm, và như thế liên tục tạo ra ác nghiệp. Không thể nào phủ định điều đó. Các 
ác nghiệp vi tế này — cảm giác của sự thích, ghét, và thờ ơ — giống như nước chảy 
trong ống bơm: đỉnh của ống khô còn đáy thì ướt. Làm sao chúng ta có thể giả vờ 
rằng chúng ta không tạo ra ác nghiệp? 

Có hai cách để tịnh hóa các che chướng: thông thường và tối thượng. 
Cách thông thường là tham gia vào các thực hành quán tưởng, trì tụng, ăn năn và 
quyết tâm. Các thực hành tối thượng là tịnh hóa trạng thái vô minh của tâm bằng 
sự thanh tịnh ba phần, bằng việc an trú trong rigpa, trong giác tánh bất nhị. Vào 
thời điểm đó, thứ trói buộc toàn bộ luân hỏi sẽ rơi ra. Lỗi lầm hiện hữu sẽ biến mắt 
và lỗi lầm tương lai cũng không được tạo thêm. Trong trạng thái thanh tịnh của 
giác tánh đó, mọi ác nghiệp và che chướng đều được tịnh hóa. Mọi ác nghiệp được 
tịnh hóa, như làm màn đêm của một nghìn năm được xua tan lúc ánh đèn được bật 
lên. 

Giống như vậy, thứ mà kết nối tâm người ta với mọi nghiệp xấu từ quá 
khứ là ý nghĩ quan niệm. Vào lúc ý nghĩ quan niệm biến mắt, sẽ không có sợi dây 
buộc luân hồi lại; nó bị cắt bỏ, giống như sợi dây thừng bị cắt rồi thì không thê 
buộc. Hãy quán sát vào thứ mà luân hồi dựa trên, và nhận thấy rằng nó là vô minh 
không ngừng. Sợi dây của các khoảnh khắc vô minh nảy chính là sự liên tục của 
vô minh, và nó được gọi là nền tảng của luân hồi. Thứ duy nhất có thể thực sự cắt 
đứt luân hồi là khoảnh khắc zigpa. Rigpa thực sự cắt đứt luân hồi. 

Khi càng quán chiếu về Pháp, tôi càng cảm thấy kinh hoàng. Giáp Pháp 


thật kinh ngạc! Nó giống như một di sản thực sự mà chúng ta nhận được. Kiểu di 


65 


sản thông thường chúng ta nhận được khi một doanh nhân mắt đi giúp ích trong 
việc kiếm tiền để chăm sóc thân thể, đúng không nào? Đây là những chỉ dẫn để 
tiếp tục luân hồi. Nhưng thứ mà Phật để lại và truyền xuống chúng ta là những chỉ 


dẫn để làm trống rỗng luân hỏi. Điều đó thực sự rất kỳ diệu! 


66 


BA SIÊU VIỆT 


Đừng quên sự chuẩn bị siêu việt của Bồ đề tám, phân thực hành 
chính yêu siêu việt thoát khỏi các quan niệm và phán kết thúc siêu việt 
của việc hồi hướng công đức. 


Tulku Urgyen Ñinpoche 


Xin hãy ban cho con sự gia trì để con có thể tu tập trong từ và 
bỉ không phân biệt 

Và trực tiếp nhận ra trí tuệ cùng khởi lên lối thượng 

Như chư Phát và trưởng tử của các ngài đã làm. 

Bằng công đức này nguyện mọi chúng sinh hoàn thiện sự tích 
lũy công đức và trí tuệ 

Và nguyện cho họ đạt được hai thán linh thiêng từ công đức 


và trí tuệ đó. 


Phật giáo bắt nguôn từ Ấn Độ, nơi mà đâu tiên nó xuât hiện và cũng là 


nơi Đức Thích Ca Mâu Ni đạt giác ngộ toàn vẹn. Sau đó Pháp được truyền bá sang 


nhiều nước khác, trong đó có Nepal, và sau đó là Tây Tạng. Ban đầu ở Ấn Độ, 


không có nhiều trường phái. VỀ cơ bản có hai truyền thống là Kinh điển và Mật 


điển, được biết đến là các giáo lý rộng lớn, và bốn trường phái triết học chính: 


Vaibhashika, Sautrantika, Duy thức và Trung Đạo. 


Tuy nhiên, khi giáo lý được truyền đến Tây Tạng, các dòng truyền thừa 


mới được đặt tên theo các giai đoạn trao truyền khác nhau. Đầu tiên là Cựu Dịch, 


hay Nyingma. Bảy dòng truyền thừa tiếp theo được gọi là Tân Dịch. Tựu chung lại 


các trường phái này tạo thành Tám Cỗ xe của Dòng truyền thừa Thực hành. Chúng 


67 


là Nyingma, Kadam, Sakya, và Karma Kagyu, sau đó Shangpa Kagyu, Shiey và 
Cho, Jordruk và Nyendrub. Hiện tại chủng nằm trong bốn trường phái lớn của 
Phật giáo Tây Tạng là Nyingma, Kagyu, Gelug và Sakya. 

Tất cả các trường phái này đều là các giáo lý hoàn hảo của các bậc giác 
ngộ và mọi thưc hành đều là ba sự siêu việt. Khi chúng ta thực hành sự chuẩn bị 
siêu việt của Bồ đề tâm, bao gồm cả trạng thái tương đối và tuyệt đối của tâm tỉnh 
thức; khi chúng ta thực hành phần chính yếu của giai đoạn phát triển và giai đoạn 
hoàn thiện, thoát khỏi các quan niệm, và khi chúng ta kết thúc với sự hồi hướng 
công đức và khẩn nguyện vì lợi lạc của chúng sinh khác; chúng ta đang kết hợp 
mọi giáo lý của Kinh và Mật. Ba sự siêu việt này vì thế cực kỳ quan trọng. Bất cứ 
thực hành nào chúng ta thực hiện mà có ba sự siêu việt này thì luôn chính xác, 
trong khi bất cứ thực hành nào thiếu đi chúng không bao giờ thực sự hoàn hảo. 

Chúng ta luôn luôn cần nhớ gắn thực hảnh của chúng ta với ba sự siêu 
việt này, dù hành động nhỏ bé hay không quan trọng thế nào. Thậm chí khi chúng 
ta cúng dường một bông hoa hay chỉ một nén hương, hay đi nhiễu quanh một vật 
linh thánh, điều quan trọng đầu tiên là khởi lên động cơ đúng đắn. Chúng ta nên 
nghĩ răng, “Tôi sẽ làm điều này để tịnh hóa các che chướng của bản thân và tích 
tập các sự tích lũy để làm lợi lạc mọi hữu tình chúng sinh.” Sau khi hoàn thành, 
chúng ta nên hồi hướng công đức vì lợi lạc của chúng sinh. Theo cách này, bất cứ 
thiện hạnh nào cũng đều được nhân lên gấp bội, như thế hiệu ứng sẽ lớn hơn một 
triệu lần so với chỉ làm một hành động tốt đẹp mà không suy nghĩ nhiều về nó. 

Sự chuẩn bị là động cơ đúng đắn, được tạo ra bằng cách khởi lên thái độ 
rộng lớn của Đại thừa và sâu sắc của Kim Cương thừa. Thái độ rộng lớn của Bồ 
Tát hay giáo lý Đại thừa là từ bi. Chúng ta xem xét tất thảy hữu tình chúng sinh, 
đều là cha mẹ chúng ta, đang chìm trong đại dương mênh mông của luân hồi và 
khẩn nguyện rằng, “Một mình tôi sẽ cứu tất thảy chúng hữu tình nảy và thiết lập 


họ trong trạng thái cao quý của giác ngộ hoàn toàn.” 


68 


Thái độ sâu sắc của Kim Cương thừa là nhận thức thanh tịnh hay tri 
kiến cao quý, thấy mọi thứ đều thanh tịnh. Thực hành Kim Cương thừa đòi hỏi 
phải tưởng tượng thế giới này là Tịnh độ, nơi chúng ta cư ngụ là cung điện linh 
thánh, mọi chúng sinh nam và nữ là Da&ø và Dakini, mọi âm thanh đều là thần chú 
và những ý nghĩ và cảm xúc của mọi hữu tình chúng sinh đều là sự liên tục của 
tỉnh thức bâm sinh rộng lớn. Như thế, hình ảnh, âm thanh và ý nghĩ được nhìn 
nhận là mạn-đà-Ìla cao quý của Bồn tôn, thần chú và trí tuệ. Điều này được gọi là 
tu tập về quán sát mọi thứ như nó thực sự là, không đặt lên trên thứ gì giả tạo. 

Nguyên nhân cho thái độ rộng lớn của chư Bồ Tát, lòng từ bi, đó là giáo 
lý Đại thừa hướng đến làm lợi lạc cho hữu tình chúng sinh nhiều như hư không. 
Trong tất cả sáu cõi, không một ai chưa từng là mẹ của chúng ta. Nhưng những 
chúng sinh này không biết cách đạt được hạnh phúc mà thay vào đó tiếp tục gieo 
trồng hạt giống cho luân hồi. Nếu chúng ta chân thành quán chiếu điều này, chúng 
ta không thê không cảm thấy thương xót và từ bi. 

Chúng ta thường thấy yêu thương và quý mến với cha mẹ trong đời này. 
Không chỉ con người có cảm xúc này: cũng có tình yêu thương g1ữa mẹ với con 
trong loài vật. Nếu chúng ta hiểu rằng mọi chúng sinh đều là cha mẹ ta, không có 
cách nào khác cho chúng ta, những con người không cảm thấy yêu quý họ. Nếu 
chúng ta nghĩ về điều nảy, ai mà chúng ta mang ơn phước khi có thân người mà 
chúng ta đang sở hữu hiện tại? Nó được sinh ra từ cha mẹ và đó là lòng tốt rộng 
lớn. Bởi còn sống, chúng ta có thể thực hành Pháp. Hơn thế nữa, cha mẹ không chỉ 
cho chúng ta cuộc đời này, mà còn nuôi chúng ta với sự chăm sóc tận tình. Nếu 
một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi lúc mới sinh, nó sẽ không thể sông nhiều hơn một 
hay hai ngày. Nhưng cha mẹ chúng ta, đặc biệt người mẹ, nuôi lớn chúng ta với sự 
tốt bụng vô củng, trải qua vô vàn thử thách. Sao chúng ta không cảm thấy biết ơn? 

Rất nhiều người gặp tôi và nói rằng, “Con không biết làm sao để cảm 
thấy từ bi và vun bôi nó.” Hãy nghĩ như thế này: tưởng tượng rằng mẹ bạn bị kéo 


lê bởi một tên giêt người tàn ác. Hăn cắt tai của bà, kéo lưỡi ra, móc mặt, chặt tay 


69 


và chân và cắt cơ thê bà thành nhiều phần. Bạn sẽ cảm thấy sao? Không thê không 
cảm thấy thương xót và từ bị với bà. Nghĩ theo cách này với mẹ bạn, trải rộng cảm 
xúc đó ra mọi chúng hữu tình khác, bởi trên thực tế, họ cũng đều là mẹ bạn. Chỉ 
khác là thời gian, ngoài ra không khác gì hết. Liệu răng có cách nào để ta có thê 
không cảm thấy từ bi với mọi chúng sinh nếu ta nghĩ như thế? 

Đức Phật dạy rằng chúng ta đều có rất nhiều đời quá khứ, chúng ta sinh 
ra vào vô số các thân vật lý khác nhau. Nếu xương cốt từ tất cả các thân trong quá 
khứ được chất thành một đồng, nó sẽ cao hơn của núi Tu Di, ngọn núi của vũ trụ. 
Trong tất cả các đời này, chúng ta đều có cha mẹ; mọi hữu tình chúng sinh không 
xót một ai đều là cha mẹ chúng ta ở một lúc nào đó. Chúng ta nên nghĩ về việc làm 
lợi lạc cho họ ra sao, làm sao để đền đáp công ơn của họ - không chỉ với cha mẹ 
trong đời này mà là tất cả hữu tình không thành kiến hay phân biệt. Kiểu thái độ 
này, không phân biệt hữu tình chúng sinh, là xả vô lượng, một trong tứ vô lượng. 
Ý tưởng về xả là coi mọi người như nhau, không nghĩ rằng một vài người là bạn 
và số khác là thù. 

Bây giờ chúng ta không thê giả vờ rằng chúng ta không biết cách tạo ra 
lòng từ bi. Nhưng thái độ rộng lớn của một vị Bồ Tát không chỉ là từ bi; đó là khát 
vọng và ý chí muốn làm lợi lạc và thiết lập chúng sinh không xót một ai trong 
trạng thái giác ngộ tối thượng vô song. 

Kế đó, phần thực hành chính yếu siêu việt thoát khỏi những quan niệm 
chủ yếu liên quan đến giai đoạn hoàn thiện, nhưng cả giai đoạn phát triển và hoản 
thiện đều nằm trong phần nảy. Đầu tiên, giai đoạn phát triển: từ “phát triển” nghĩa 
là tạo ra về tinh thần, quán tưởng hay tưởng tượng. Giai đoạn hoàn thiện chính là 
bản tánh tuyệt đối, thoát khỏi những quan niệm. Năm giữ quan niệm là giai đoạn 
phát triển; thoát khỏi quan niệm là giai đoạn hoàn thiện. 

Trong giai đoạn phát triển, tưởng tượng thế giới bên ngoài là một cõi 
tịnh độ. Điều này không liên quan đến một thế giới mà nó không phải là, bởi mọi 


thứ đều được tạo thành từ năm đại, và bản tánh thanh tịnh của năm đại, từ vô thủy, 


70 


là năm vị phối ngẫu của năm vị Phật. Trong khía cạnh này, những người ngoại đạo 
của các truyền thống cô xưa cũng như là những Phật tử, sở hữu một vài nhận thức 
thanh tịnh về thế giới. Những người ngoại đạo không coi năm đại là bình thường 
hay là báng bổ, mà là bản chất của các vị trời đất, nước, lửa và tương tự. Phật tử 
Kim Cương thừa coI năm đại trong bản tánh thanh tịnh của chúng là năm vị Phật 
mẫu. 

Hơn thế nữa, mọi chúng sinh không sót một ai đều gồm năm đại và năm 
uấn. Trong khía cạnh bất tịnh, năm uấn là thân vật lý, cảm giác, quan niệm, tính 
cách và hiểu biết. Nhưng trong khía cạnh thanh tịnh, chúng là năm vị Phật phụ. Đó 
là lý do cho khẳng định “mọi chúng sinh đều là chư Bốn tôn phụ và mẫu.” Nền 
tảng cho khẩu là prana hay khí, và nền tảng cho khí là khí trí tuệ mà tạo nên các 
dharani, vidya-mantra và guhya-manfra của mọi đẳng giác ngộ. Cũng vậy, bản 
tánh của mọi ý nghĩ và cảm xúc của bất kỳ chúng hữu tình nào về bản chất là tỉnh 
thức nguyên sơ, tâm của mọi Đắng Chiến thắng. Bằng cách rèn luyện trong nhận 
thức thanh tịnh như thế, chúng ta không phải là đang giả vờ về một thứ gì đó 
không có; đơn giản chúng ta công nhận thứ mà nó thực sự là, chỉ như là công nhận 
vàng là vàng. 

Trên thực tế, mọi hình dạng, âm thanh và ý nghĩ đều là bốn tôn, thần 
chú và trí tuệ. Trí tuệ nghĩa là định hay trạng thái chứng ngộ của tâm của các Đẳng 
Chiến thắng. Đầu tiên chúng ta cần hiểu rằng: Điều này chính là coi những thứ 
như chúng vốn là. Thêm vảo ý nghĩ tri thức, chúng ta cần có trải nghiệm. Trải 
nghiệm trong hoàn cảnh này nghĩa là nhận ra rằng bản tánh của thức là trí tuệ và 
rằng bản tánh của ý nghĩ là tỉnh thức không quan niệm, và để tâm trong trạng thái 
tự nhiên, thuần khiết. Đây là phần thực hành chính yếu siêu việt thoát khỏi những 
quan niệm. 

Coi thân chúng ta là thân Kim Cương, khẩu là khẩu Kim Cương và ý là 
ý Kim Cương chính là giai đoạn phát triển. Tóm lại, trong Phật tánh ngự trị thân, 


khâu và ý của các Đắng Chiến thắng. Điểm quan trọng nhất là giai đoạn phát triển 


TI 


và hoàn thiện tối thượng, nhận ra chính Phật tánh. Cả giai đoạn phát triển và hoàn 
thiện đều là các khía cạnh của Phật tánh. Người ta nói rằng giai đoạn phát triển là 
phương tiện thiện xảo, trong khi đó giai đoạn hoàn thiện là trí tuệ phân biệt, 
prajna. Chúng ta không nên tách biệt các giai đoạn của phát triển và hoàn thiện, 
khía cạnh phương tiện và trí tuệ của Kim Cương thừa. 

Mạn-đà-la của Bổn tôn, thần chú và trí tuệ nghĩa là mọi hình tướng đều 
có bản tánh của bốn tôn, mọi âm thanh đều có bản chất là thần chú và mọi ý nghĩ 
đều có bản chất là ý giác ngộ. Đây là thái độ sâu sắc của Mật thừa, rằng hình 
tướng là bốn tôn, âm thanh là thần chú và ý nghĩ là trí tuệ. Đây là điều tôi đã đề 
cập trước kia liên quan đến giáo lý thứ ba của đức Gampopa, “Xin hãy ban cho 
con sự gia trì để con đường có thê xua tan vô minh!” Nó chứa đựng giai đoạn phát 
triển. Giai đoạn hoàn thiện nằm trong giáo lý thứ tư của Gampopa, “Xin hãy ban 
cho con sự gia trì để vô minh tỏa sáng như trí tuệ!” Trong hoàn cảnh này, tri kiến 
của Đại thủ ấn, Đại toàn thiện và Trung Đạo đều là các tên gọi khác nhau cho Phật 
tánh. Ba tri kiến này không khác biệt, và điểm gặp nhau của chúng là Phật tánh. 

Phần kết thúc siêu việt của sự hồi hướng có hai phần: hồi hướng công 
đức và khẩn nguyện. Đề hồi hướng, chúng ta cần tiến hành một hành động tốt, ví 
dụ tụng đọc dù chỉ một lần thần chú OAM⁄ MANI PADME HUNG HRIH. “Theo sau 
một hành động đức hạnh” nghĩa là chúng ta cần tạo ra điều gì đó tốt đẹp để kết quả 
của nó được hồi hướng vì hạnh phúc của chúng hữu tình. Kế đó, những khao khát 
như nghĩ rằng, “Nguyện cho mọi hành động và ý định của chư Phật và Bồ Tát 
trong mọi phương mọi thời sẽ thành tựu!” 

Khi một điều gì đó tích cực, mặc dù chỉ là quan niệm được tạo ra, nếu 
chúng ta quên không hồi hướng công đức hay khao khát, sân hận sẽ phá hủy đức 
hạnh. Chúng ta có thê tạo ra hai kiêu đức hạnh: điều kiện và không điều kiện. Đức 
hạnh điều kiện nghĩa là điều gì đó chúng ta nghĩ hay ý định theo quan niệm. Sân 
cũng là điều kiện và sân điều kiện có thể phá hủy đức hạnh điều kiện. Đức hạnh 


không điều kiện, thực hành về tri kiến, như là hư không thanh tịnh. Nó vượt qua 


72 


thay đổi và không thể bị phá hủy. Đức hạnh có điều kiện giống như đám mây có 
thê bị gió cuốn đi; nhưng đức hạnh không điều kiện giống như chính bầu trời, 
không thê bị gió cuốn đí. Nhưng khi chúng ta hồi hướng công đức hay khẩn 
nguyện, không điều gì có thể phá hủy tác dụng của các thực hành tốt lành của 
chúng ta. Nó kết thúc, hoàn thành như thế. Lý do tại sao chúng ta không bao giờ 
nên quên hồi hướng là bởi chúng ta là người bình thường và chúng ta sẽ sân. Nó là 
có thể. Cơn giận đữ đó sẽ hủy toàn bộ công đức quan niệm của chúng ta. 

Mặt khác, nếu chúng ta sẵn đức hạnh điều kiện với không điều kiện, với 
cái được biết là sự thanh tịnh ba phần — an trú trong trạng thái của giác tánh tự sinh 
khởi không nắm giữ quan niệm về chủ thê, đối tượng, và hành động — sự thanh 
tịnh ba phần này chắc chắn rằng đức hạnh điều kiện sẽ không bao giờ bị phá hủy. 

Khi chúng ta hồi hướng công đức, thông thường chúng ta nghĩ đây là 
hành động tốt, có một đối tượng mà chúng ta sẽ hồi hướng nó, mọi hữu tình chúng 
sinh, và sau đó chính tôi đang làm nó. Cơ cấu đó là điều kiện, quan niệm. Ba phần 
nghĩa là được trao tặng ba quan niệm. Khi thoát khỏi ba quan niệm này, điều gì 
còn lại? Chỉ có giác tánh tự sinh khởi, thanh tịnh ba phần. Thoát khỏi ý niệm về 
chủ thê, đối tượng và hành động hồi hướng, chúng ta tự động đi đến trạng thái 
thanh tịnh ban đầu mà vô tận như đại dương đức hạnh. Trong các Kinh điền, điều 
này được gọi là gắn hành động tốt lành với tánh không. Trong, từ tiếng Phạn cho 
tánh không — shunyafa — shunya nghĩa là thoát khỏi thậm chí một nguyên tử của 


vật chất, trong khi /z nghĩa là nhận thức tự sinh khởi đã hiện hữu. 


T3 


CHƯỚNG NGẠI 


Với lòng từ bi của ngài, xin hãy ban cho con sự gia trì của ngài. 
Với tình yêu thương của ngài, xin hãy chỉ dẫn con và những người khác trên con 
đường. 
Với sự chứng ngộ của ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu. 
Với sức mạnh của ngài, xin hãy xua tan các chướng ngại của con và người khác. 
Xin hãy xua tan các chướng ngại bên ngoài ở bên ngoài. 
Xin hãy xua tan các chướng ngại bên trong ở bên trong. 
Xin hãy xua tan các chướng ngại bí mật vào hư không. 
Con kính lạy và xin nương tựa nơi ngài. 
OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG 
Xua tan chướng ngại trên đường tu, 


Một terma của ngài Chokgyur Lingpa 


Nói chung, có ba kiêu chướng ngại: các chướng ngại bên ngoài của bốn 
yếu tố, các chướng ngại bên trong của các kinh mạch, khí và tinh túy [íhig le hay 
bind] và các chướng ngại bí mật của sự bám chấp nhị nguyên. 

Để xua tan các chướng ngại bên ngoài có ba khía cạnh của sự tiến gần 
[triệu thỉnh], thành tựu và các hoạt động, điều kết nỗi với các nghi quỹ của Đạo sư, 
Bồn tôn và Không hành mẫu. Một trong các phương pháp nỗi tiếng nhất là bộ giáo 
lý Barchey Kunsel, cơ bản liên quan đến việc xua tan các chướng ngại. Lời cầu 
nguyện Barchey Lamsel nằm trong bộ giáo lý này nói rằng, “Xin hãy xua tan các 
chướng ngại bên ngoài ở bên ngoài. Xin hãy xua tan các chướng ngại bên trong ở 
bên trong. Xin hãy xua tan các chướng ngại bí mật vào hư không.” Với việc xua 


tan các chướng ngại bên trong của sự mât cân băng kinh mạch, khí và tinh túy, 


74 


thực hành /zzmno là hữu hiệu nhất. Để vượt qua các chướng ngại của sự bám chấp 
vào chủ thê và đối tượng, không gì tốt hơn là duy trì trong tri kiến đúng đắn. 

Các chướng ngại bên ngoài của bốn yếu tổ là đất, nước, lửa và gió. Ví 
dụ, chúng ta có thê hiểu rằng chướng ngại của đất như là động đất, chướng ngại 
của nước là lụt lội, chướng ngại của lửa là hỏa hoạn và chướng ngại về gió là 
cuồng phong. Những sự hủy hoại này xảy ra và chúng có thê được ngăn chặn bằng 
cách nghi quỹ nhất định để làm an dịu bốn đại bên ngoài này. 

Các chướng ngại bên trong liên quan đến các kinh mạch, khí và tinh tủy 
của thân vật lý. Chúng ta cũng nên hiểu rằng bốn yếu tố chính được chứa đựng 
trong cơ thể. Thịt và xương là đất, máu là nước, nhiệt độ cơ thê là lửa, và hơi thở 
là gió. Các chướng ngại bên trong xảy ra khi sự cân bằng giữa các kinh mạch, khí 
và tinh túy bị phá vỡ. Sự lưu thông bị chặn, làm khởi lên các bệnh tật khác nhau. 
Sự mất cân bằng này, những chướng ngại bên trong, có thể được xua tan thông 
qua cái mà Tân Dịch gọi là Séứw giáo lý của Naropa. Truyền thống Nyingma cũng 
có sáu giáo lý như thế. Điểm chính yếu, được biết đến là cột trụ của cuộc đời, là 
thực hành no, thuộc về cấp độ giáo lý Anu Yoga. Các chướng ngại bên trong 
có thể được an địu với việc trở nên thông thạo các thực hành về kinh mạch, khí và 
tinh túy. 

Các chướng ngại bí mật là sự bám chấp vào các đối tượng bên ngoải và 
ám ảnh vào chủ thể bên trong, và như thế được øọI là sự bám chấp vả ám ảnh. Lời 
cầu nguyện Barchey Lamsel nói rằng, “Xin hãy xua tan các chướng ngại bên 
ngoài ở bên ngoài. Xin hãy xua tan các chướng ngại bên trong ở bên trong. Xin 
hãy xua tan các chướng ngại bí mật vào hư không.” Điều này nghĩa là vào lúc 
nhận ra giác tánh bất nhị, bám chấp và ám ảnh sẽ đều tan hòa vào hư không bắm 
sinh của Pháp giới. Khi các chướng ngại được xua tan, sự chứng ngộ sẽ đến một 
cách tự nhiên. Các chướng ngại là thứ ngăn cản hai sự thành tựu, thông thường và 


siêu vIiỆt. 


9 


Ví dụ, hãy tưởng tượng những thương nhân thời cô lái thuyền vượt đại 
dương đến tận cùng thế giới, đến một hòn đảo ngọc báu. Họ thu lượm rất nhiều 
châu báu và quay trở về với món lợi lớn; đó là việc đạt được thành tựu mà không 
chướng ngại. Nhưng nếu những thương nhân này gặp phải vấn đề trên đường — 
nếu bão hay quái vật biển nhắn chìm con tàu và họ chết đuối — họ sẽ mất mạng, 
thay vì mang về vô số châu báu. Đó là ví dụ bình thường về việc bị chướng ngại 
cản trở. 

Chúng ta nên sử dụng cuộc đời này trọn vẹn để đạt được hai sự thành 
tựu, đặc biệt là thành tựu giác ngộ hoàn hảo. Những điều duy nhất ngăn cản giác 
ngộ là các chướng ngại bên trong của sự bám chấp và ám ảnh. Các chướng ngại 
bên ngoài nhất định của bốn yếu tố có thê là vấn đề. Động đất, lũ lụt, hỏa hoạn và 
bão lũ có thể cướp đi mạng sống của con người, các chướng ngại bên trong của 
bệnh tật cũng vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là xua tan các chướng ngại bí mật. 
Chỉ các chướng ngại bí mật mới thực sự ngăn cản Phật quả. Chừng nào ta còn 
chưa đạt đến giác ngộ, ta luôn đồng hành với những chướng ngại nảy. 

Một cách khác để xem xét các chướng ngại là bốn ma vương hay bốn 
ma quỷ. Đầu tiên trong số này là ma vương của Tử thần, kẻ cướp đi mạng sống 
của chúng ta. Thứ hai là ma vương của những uẫn vật lý, kẻ ngăn cản sự chứng 
ngộ thân cầu vồng. Thứ ba là ma vương của những cảm xúc phiền hà, kẻ ngăn cản 
giải thoát khỏi luân hồi. Cuối cùng là ma quỷ của trưởng tử của các vị trời, sự xao 
lãng trong trạng thái thiền định và xu hướng trì hoãn thực hành, nghĩ rằng, “Tốt 
thôi, hôm nay tôi không thể thực hành, nhưng ngày mai chắc chắn tôi sẽ thực 
hành, và nếu ngày mai không thê, tôi chắc chắn sẽ làm vào ngày kia!” Hay “Năm 
nay tôi không thể thực sự tập trung vào thực hành, nhưng sang năm tôi chắc chắn 
sẽ nhập thất mở rộng.” Sự trì hoãn là ma vương của trưởng tử của các vị trời, kẻ 
gây ra chướng ngại cho định. 

Vậy bốn ma vương này sống ở đâu? Ngôi nhà của chúng là nơi nào? 


Người ta nói răng ma vương của các cảm xúc phiên hà an trú trong yêu tô màu đỏ 


76 


và trắng của cơ thể. Ma vương của uấn vật lý nằm ở thịt, xương và da. Ma vương 
của Tử thần ở kinh mạch cuộc đời, trong khi ma vương của trưởng tử của các vị 
trời thì ở trong tâm. Ma vương phiền não không ngừng tạo ra những cảm xúc 
phiền hà mới. Cuối cùng, ma vương của trưởng tử của các vị trời không ngừng 
làm ta xao lãng trong thực hành thiền định. Nó như một giọng nói thầm rằng, “Bạn 


Ị?? 


có thê thực hành vào ngày mai, hay ngày kia!” Tóm lại, ma vương tạo ra những 
chướng ngại không ở bên ngoài; chúng ở bên trong. 

Một ngày, chúng ta không bao giờ biết khi nào, ma vương của Tử thần 
cướp đi mạng sống và ta sẽ chết. Ma vương của uân vật lý ngăn cản sự từ bỏ thế 
giới này mà không để lại một cái xác. Mọi người chưa đạt đến sự chứng ngộ thân 
cầu vồng đều chết với một cái xác. Nhưng những hành giả chứng đắc vĩ đại hoặc 
là rời bỏ thế giới trong thân chuyên hóa đến các cõi Tịnh độ hoặc là chứng đắc 
thân cầu vồng, ở đó thân vật lý đơn giản là biến mắt. 

Mỗi một vị trong bốn ma vương này có quân đội với hai mươi nghìn ma 
quỷ nhỏ, bởi thế tựu chung lại có tám mươi nghìn kẻ phá hoại. Chúng giống như 
một đám đông lớn chờ đợi để tấn công chúng ta, được trang bị vũ khí, 80 000 kiêu 
phiền não. Những kẻ ngăn cản này mang theo bốn trăm linh tư bệnh tật: bốn thứ 
bệnh cơ bản gây ra bởi sự phối hợp khác nhau của gió, mật, đờm và sự kết hợp. 
Mỗi loại này có một trăm khía cạnh phụ, tạo thành 404 bệnh tật. Nói một cách ân 
dụ, người ta bị bao vây bởi một đội quân gồm 80,000 ma quỷ ngăn cản với vũ khí 
chết người là các bệnh tật. Ở trung tâm của bầy ma quỷ nhẫn tâm này là con người 
cô gắng duy trì sự sống, cô gắng tồn tại. 

Lãnh đạo của đội quân vĩ đại 80 000 ma quỷ này là vua của các ma quỷ, 
gọi là Garab Wangchuk, “Chúa tế của sự thỏa mãn.” Hắn ngự ở một trong các cõi 
của Sắc giới. Nhìn xuống từ đó, hắn có thê thấy mọi cõi bên dưới một cách rõ ràng 
như nhìn vào lòng bàn tay. Tuy nhiên từ bên dưới, chúng ta không thể thấy những 
cõi bên trên khi ta nhìn lên. Garab Wangchuk luôn cảnh giác, và hắn không thể 


chịu đựng khi thấy ai đó giải thoát hay giác ngộ. Để giúp hắn, hắn có năm hoàng 


Tỉ 


hậu, tên là năm độc: Tham luyến, Tự kiêu, Sân hận, Ích kỷ và Ngu đốt. Ngày đêm, 
họ nhìn xuống thế giới với sự ác độc, luôn cảnh giác, như một hệ thống gián điệp 
rộng khắp. Họ tìm kiếm ai đang thực hành Pháp và cố gắng mở cánh cửa giải 
thoát. 

Ngay khi thấy ai đó, đặc biệt một người ôn định, đang cố gắng thực 
hành, quyết tâm, “Bây giờ tôi sẽ nghiên cứu, quán chiếu và thiền định! Tôi sẽ thực 
hành Pháp để giải thoát và giác ngộ!”, họ sẽ vô cùng buồn bã và nói rằng, “Chúng 


lu 


ta không thể để điều đó xảy ra!” Năm vị hoàng hậu lấy vũ khí đặc biệt của mình, 
những chiếc bát và cung tên của năm độc. Giương cung tên, họ bắn nó ngay vào 
trái tim của hành giả, sử dụng sự tham luyến, sân hận hay ngu dốt, tùy thuộc vào 
độc mà hành giả có thiên hướng nhất. Ví dụ, nếu ai đó dễ bị ảnh hưởng bởi sự ngu 
dốt, họ sẽ bắn mũi tên của sự ngu dốt; giống như vậy với tham luyến, sân hận, tự 
kiêu và ích kỷ. Các vị hoàng hậu liên tục bắn những mũi tên vào những người cố 
găng giải thoát. Họ đặc biệt hướng đến những người cố gắng thành tựu Pháp, 
những người nhạy cảm với chướng ngại, và người họ có thể làm hại. Kẻ đầu sỏ, đĩ 
nhiên là Garab Wangchuk, được theo sát bởi đoàn tùy tùng, trang bị vũ khí năm 
độc, và bốn ma vương. Thêm vảo đó, Garab Wangchuk có tám nghìn kiểu chướng 
ngại khác nhau để giúp đỡ hắn. Nó như một thế lực xấu cố gắng làm suy yếu 
những hành giả. Vũ khí đặc biệt của chúng là thứ tư trong các ma vương, ma quỷ 
của trưởng tử của các vị trời, thứ không phải chỉ là xu hướng trì hoãn thiền định 
mà còn là xu hướng cảm thấy ngu dốt, xao lãng hay kích động khi thực hành, cũng 
như cảm thấy hoài nghi và lên quá nhiều kế hoạch trong quá trình thiền định. 

Các hành giả dễ bị ảnh hưởng hay tổn thương bởi các chương ngại là bị 
ảnh hưởng nhất. Như ngài Lodro Thaye từng nói, “Khi tôi thực hành Pháp, tôi rơi 
vào ảnh hưởng của sự buôn chán và buôn ngủ. Khi tôi tham gia vào các hoạt động 
bên ngoàải, tôi thấy rõ ràng và tươi sáng với các giác quan nhạy bén.” Điều này là 
bởi sự giúp đỡ mà chúng ta nhận được từ Garab Wangchuk. Ví dụ, nếu ai đó có cơ 


hội thức và đánh cược cho những khoản tiên lớn, anh ta có thê thức cả đêm và 


78 


không buồn ngủ chút nào. Nhưng nếu anh ta ngồi xuống và trì tụng OM⁄ MAMI 
PADME HUNG, anh ta buồn ngủ sau năm phút. Đó chính là việc rơi vào vòng 
kiểm soát của ma vương. Một thành ngữ khác là, “Thực hành Pháp càng sâu, ma 
vương càng xảo quyệt.” Khi người ta cố gắng thực hành Pháp, các chướng ngại sẽ 
lập tức khởi lên. 

Thông thường mọi chuyện xảy ra là, người ta gặp phải chướng ngại khi 
thực hành Pháp - họ bị ốm, các chướng ngại bên ngoài không thực sự hiệu quả, 
mục tiêu người ta theo đuôi không thành công. Điều gì đó luôn có vẻ đi sai, người 
ta trải qua sự bất hạnh và nhiều điều khác. Nhưng nếu họ nhìn quanh, dường như 
mọi người, những người đi lừa kẻ khác, những kẻ nói dối và giả vờ, là những 
người thành công thực sự. Hãy lấy ví dụ về Mao Tse Tung, người có khả năng 
kiểm soát toàn bộ Trung Quốc. Ở rất nhiều nước khác, cũng có những ma vương 
vĩ đại trong hình tướng con người, người sở hữu vận may lớn, sống lâu, sức khỏe 
tốt, và đặc biệt giàu có. Nhận thấy điều này, rất nhiều người nản lòng và nói rằng, 
“Có lẽ tốt hơn là chăng thực hành Pháp. Hãy xem điều gì xảy ra! Những hành giả 
thì nghèo khổ, họ mặc những thứ đồ rách rưới, họ không được ăn ngon, họ tồn tại 
khó khăn; trong khi những kẻ đi lừa người khác lại giàu sang và may mắn, sống 
lâu và khỏe mạnh. Có lẽ tốt hơn là không thực hành Pháp. Có lẽ tốt hơn là trở 
thành một kẻ bất lương.” Dù tin điều này hay không, rất nhiều người nghĩ rằng tốt 
hơn là không thực hành Pháp, bởi hiển nhiên nó không làm chúng ta thực sự thành 
công trong cuộc đời này. Nhưng những người nghĩ theo cách đó không hiểu điều 
gì đang thực sự diễn ra. Khi ai đó lừa đảo và chiếm đoạt quyền lực và thực sự xấu 
xa, sự thành công không thê phủ nhận của hắn đơn giản là bởi tất cả công đức của 
hắn đã được sử dụng trong đời này. Kiểu người như vậy nhanh chóng dùng hết 
công đức có được từ quá khứ. Giống như vậy, khi có vẻ rằng các hành giả không 
may mắn, điều đó chỉ bởi vì mọi nghiệp xấu trong quá khứ sẽ kết thúc vào đời 


nảy. Trong tương lai, họ sẽ chỉ đi đến các trạng thái cao hơn. 


79 


Đó là một cách để hiểu điểm này. Một cách khác là mọi thứ chúng ta 
nghĩ định nghĩa về sự thành công trong đời nảy - tiền bạc, sức khỏe tốt và tương 
tự — đều bị bỏ lại đằng sau khi cuộc đời kết thúc. Hành giả Pháp sống với những 
đòi hỏi tối thiêu trên các ngọn núi hay hang động mà không có những thành công 
về xã hội đang dùng cuộc đời cho điều có ích cho các đời tương lai. 

Tóm lại, không hiểu luật nhân quả và nhìn vào người khác, mọi người 
có thể có ý nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là không thực hành Pháp. Ai đó chỉ quan tâm 
đến các giá trị g1ả tạo của mọi vật sẽ không thể thấy được rằng các công đức trong 
quá khứ đang cạn kiệt nhanh chóng bởi những người hành xử như là kẻ phạm tội, 
trong khi các hành giả đang tịnh hóa các nghiệp quá khứ. Một điều chắc chắn đúng 
đó là các hành giả có nhiều chướng ngại hơn người thường, nhưng người ta không 
nên nghĩ rằng bởi điều này, ác nghiệp sẽ có lợi hơn thực hành Pháp. 

Hai điểm rèn luyện tâm là điều quan trọng cần thấu hiểu. Một là khi 
chúng ta có được điều kiện thuận lợi và những vận may tốt lành, và mọi thứ có vẻ 
như đang tiến triển, chúng ta cần nghĩ rằng, “Điều này là nhờ có Tam Bảo! Điều 
này xảy đến không phải bởi vì tôi thông minh và tuyệt vời, mà bởi vì những đức 
hạnh của Tam Bảo.” Giống như vậy, khi chúng ta thất bại, thất vọng, nản lòng hay 
ốm đau, hay khi mọi thứ đơn giản là không tiến triển, chúng ta nên nghĩ rằng, 
“Bây giờ nghiệp xấu từ quá khứ đang được dọn sạch. Thật tốt!” Chúng ta không 
nên như những doanh nhân, với bộ mặt nhìn như bầu trời với những đám mây đen 
khi gặp thất bại trong làm ăn. Tốt hơn nhiều là có thái độ rằng điều gì tốt đẹp 
không phải bởi vì tôi đặc biệt hay tôi làm điều gì đặc biệt; sẽ lợi lạc hơn khi nghĩ 
rằng nó xảy đến là nhờ lòng tốt của Tam Bảo. Nghĩ như thế sẽ nhân lên công đức 
của chúng ta. Trái lại, khi đối mặt với khó khăn, thay vì cảm thấy bị khuất phục và 
nói rằng, “Thật tệ! Tôi không thê làm điều này!” mà hãy nói “Thật tốt! Bây giờ 
nghiệp xấu đang được đây lùi và tôi sẽ thoát khỏi nó!”, và sau đó hoan hỉ trong 
những khó khăn. Rèn luyện tâm theo cách này sẽ giúp tăng trưởng công đức và 


đảm bảo chăn chăn mọi ác nghiệp sẽ hêt. 


S0 


THỰC HÀNH PHÁP VÀ CÁC MỤC TIỂU THẺ TỤC 


Chúng con cam kết cuộc đời sẽ thực hành Pháp, 

Chúng con cam kết thực hành Pháp trong sự nghèo khổ. 
Chúng con cam kết sự nghèo khổ đó trong sự cô tịch, 
Chúng con cam kết sự cô tịch đó kéo dài suốt đời. 


Từ truyền thông khẩu truyền Kadampa 


Thực tế là, thực hành tâm linh và các mục tiêu thế tục giống như hai kẻ 
thù không khoan nhượng mà không bao giờ hòa hợp. Cố găng chứa chấp hai thứ 
cùng nhau giống như có một người bạn và một kẻ thù dưới cùng một mái nhà: dù 
người ta cố gắng giải quyết nó đến đâu, nó cũng không dễ dàng. Nguyên nhân 
chính mà Đức Phật từ bỏ cung điện, Hoàng Hậu và tất cả tài sản là bởi thực hành 
Pháp và các mục tiêu thế tục về bản chất vô cùng xung khắc. Đức Phật giải thích 
rằng người ta ôm trọn sự tu tập tâm linh bằng cách từ bỏ mối bận tâm thể tục. 

Mặt khác, nếu người ta đã nhắn chìm bản thân trong sự ảo tưởng về một 
đời sống gia đình, họ không thê từ bỏ điều đó. Người ta phải có trách nhiệm với 
gia đình. Bởi người phương Tây không có truyền thống về cuộc đời từ bỏ, phải 
thừa nhận rằng thật khó cho họ đề từ bỏ mọi thứ - nghề nghiệp, sự giàu sang và địa 
vị xã hội. Ở Tây Tạng, các cá nhân nhất định có thể từ bỏ mọi thứ và tập trung 
trọn vẹn cho thực hành Pháp, và như thế nào đó, họ vẫn xoay sở được. Những 
người bình thường sẽ giúp đỡ các hành giả và tận tụy tặng quà và thức ăn cho các 
thiền gia sống cô độc ở các hang độc hay nơi yên tĩnh. Theo cách này, những thí 
chủ nảy tạo ra mối liên hệ với việc đạt đến giác ngộ cùng lúc với hành giả. 

Tôi không nghĩ điều đó giống với phương Tây. Có vẻ những người 


nước ngoài đơn giản muốn thực hành Pháp mở rộng không được trợ giúp cần thiết 


S1 


bởi người khác. Bởi thế một cuộc sống từ bỏ là điều khó khăn ở Tây phương. 
Người ta phải gánh trách nhiệm với bản thân: đó là kiêu của họ, bởi thế đó là điều 
cần phải làm theo. Hãy cố gắng làm tốt nhất điều đó để bạn có thể tiếp tục cuộc 
sông thông thường và cùng lúc không từ bỏ việc thực hành Pháp. Nếu người ta từ 
bỏ Pháp, chắc chắn sẽ chăng tiến bộ gì; đừng bao giờ làm thế. Nếu người ta từ bỏ 
đời sống thế tục, điều đó cũng vô cùng khó. Hãy cố gắng làm trọn cả hai cùng lúc. 
Những người giành phần đời đầu tiên để làm việc có thể tập trung nhiều hơn vào 
thực hành Pháp vào phần đời còn lại. Đó là dấu hiệu của một đệ tử tốt. Nhưng nếu 
một hành giả Pháp bắt đầu bằng việc từ bỏ mọi thứ và sau đó trở thành doanh 
nhân, đó là điều trái ngược: trên thực tế, được gọi là “đứa con hư hỏng của người 
cha tốt.” Dĩ nhiên, mọi thứ là vô thường và chúng ta không thẻ thực sự chắc chúng 
ta có bao nhiêu thời gian. Một vài người vẫn có thể lên kế hoạch, “Khi tôi từ bỏ 
các trách nhiệm vả tôi hoàn toản không cần tiền, tôi sẽ tập trung vào thực hành 
Pháp nhiều nhất có thể.” Họ có thể mong ước tập trung phần đời còn lại vào thực 
hành Pháp. 

Nhưng cho đến khi bạn đạt đến sự giải thoát khỏi các trách nhiệm, hãy 
cô gắng tinh tấn và thực hành càng nhiều càng tốt trong hoàn cảnh hiện tại. Người 
ta không làm việc hai mươi tư giờ, vẫn có thời gian rảnh mỗi ngày. Bạn có thể làm 
việc vào ban ngày, nhưng ban đêm thì cũng đừng thả mình theo sự thoải mái của 
giác ngủ. Hãy cố gắng là một người ngủ điều độ, và cũng giảnh thời gian để thực 
hành vào buôi sáng sớm. Hãy thực hành thay vì chỉ ngồi không. Bởi người phương 
Tây chỉ làm việc bảy hay tám giờ một ngảy, dĩ nhiên vẫn có nhiều thời gian để 
thực hành. 

Tại sao tôi nói rằng các mục tiêu tầm thường và cuộc đời tâm linh thì 
hoàn toản trái ngược? Các mục tiêu của một người phàm tục là có được thức ăn — 
thức ăn ngon — và dĩ nhiên có tiền để làm điều đó. Những người bình thường cũng 
cô gắng có quần áo đắt tiền, một nơi dễ chịu, danh tiếng tốt đẹp, nồi tiếng và nhiều 


điều khác, trong khi một hành giả Pháp cố gắng giảm thiểu các mong muốn. Hành 


S2 


giả chỉ cần đủ tiền để xoay sở được, và mặc quần áo được người khác cho, đồ vứt 
đi hay dùng lại. Các hành giả coi nỗi tiếng là ma quỷ. Một hành giả mơ rằng anh ta 
nổi tiếng nên coi đó là một chướng ngại của ma vương. 

Hãy nghĩ về nó! Danh tiếng chỉ như cái danh được gắn cho cái xác. Sau 
khi chết, danh tiếng không còn ích gì với tâm trên con đường tiếp theo. Các sứ giả 
của Tử thần trong trạng thái trung ấm không kính trọng ai chỉ bởi vì anh ta nỗi 
tiếng. 

Hành giả Pháp và người thông thường hướng về các hướng hoản toàn 
trái ngược. Giáo lý Kadampa tên là Bốn sự cam kết nói rằng: “Chúng con cam kết 
cuộc đời sẽ thực hành Pháp. Chúng con cam kết thực hành Pháp trong sự nghèo 
khổ. Chúng con cam kết sự nghèo khổ đó trong sự cô tịch. Chúng con cam kết sự 
cô tịch đó kéo dài suốt đời.” Điều đó chẳng phải là đối lập với mục tiêu thế tục 
sao? Một người bình thường mong muốn đạt được điều gì đó trong cuộc đời, 
những thành tựu thông thường. Anh ta muốn trở nên giàu có vả sống ở cung điện 
đẹp đẽ với nhiều người vây quanh; quên đi việc chết lặng lẽ một mình ở vùng xa 
XÔI. 

Tuy nhiên, nếu bạn đã có gia đình thì hãy cố gắng kiếm sống cùng với 
thực hảnh tâm linh; đó là cách tốt nhất. Sau một vài năm, khi có ít trách nhiệm hơn 
— giả sử có đủ thời gian sau đó, bởi vì chúng ta không thê biết được — hãy đi đến 
một vùng núi yên tĩnh và tạm biệt những mục tiêu vô ích của cuộc đời thế tục. 

Các vị đạo sư cô trong quá khứ đã giảng dạy nhiều lần rằng người ta 
nên hiễn dâng tâm trí trọn vẹn cho thực hành Pháp và từ bỏ cuộc sống thế tục. Các 
ngài sẽ vẫn giảng điều nảy, nhưng vì việc các đệ tử làm theo điều này một cách 
trọn vẹn là rất rất khó. Mặt khác, nếu họ có một công việc, khi họ đang làm việc, 
nhận ra bản tánh của tâm; sau đó tiếp tục làm việc. Điều đó mang đến kết quả rất 
tốt. Ở Tây Tạng những người giảng dạy thực hành tâm linh gọi là các Lama. Ngày 


nay có một vị Lama có thê dạy cả đời sống thế tục lẫn thực hành Pháp là tôi. Một 


83 


vị Lama thường chỉ dạy được các thực hành Pháp, không thể cả hai. Tôi chỉ đùa 
thôi. 

Hãy có gắng thực hành theo cách đúng đắn ít nhất một vài phần trăm, 
một phần thời gian, giống như một sự bắt chước thực hành chân chính. Tinh túy 
của Pháp là việc hiểu thấu điều này: bây giờ ta có tự do mong muốn, có vài lựa 
chọn cho ta, ta cần kiểm soát các đời, kiểu sức mạnh độc lập. Khi còn sống trong 
thân người, khi ta có tự do như vậy, ta có thể sử dụng nó theo cách tích cực. Ngay 
khi cuộc đời kết thúc, khi ngừng thở, thân này sẽ chỉ là đống xác chết — nó trở 
thành cái xác. Khi mà thân này bị bỏ lại bởi tâm, nó như đống hoang tản, một căn 
nhà bỏ hoang, và sẽ không thẻ sống lại. Khi thân và tâm tách biệt, không còn tự do 
nào nữa, không còn lựa chọn nào khác. Người ta không có sức mạnh độc lập để 
kiểm soát thứ gì. Thay vào đó, họ bị ảnh hưởng bởi nghiệp lực, luật nhân quả 
không sai lầm. Họ bị ảnh hưởng bởi các nghiệp tốt và xấu. 

Trong cuộc đời này, chúng ta không cần có găng thành tựu nghiệp xấu; 
nó xảy đến một cách tự động. Người ta cần đạt được nghiệp tốt, để chuẩn bị cho 
lúc chúng ta không có lựa chọn độc lập. Người ta cần làm việc để phát triển sự 
kiểm soát. Đó là điểm chính yếu. Không có lợi ích gì trong việc thực hành Pháp 
hơn điều đó. 

Phần lớn mọi người nghĩ rằng khi họ nghe về lợi nhuận, đó là vấn đề 
của việc cung cấp thức ăn để ăn. Nhưng lợi nhuận [lợi ích] của việc thực hành 
Pháp không phải điều gì người ta có thê thấy. Như hơi thở ngừng lại và không còn 
tự do hay kiểm soát nào, lợi ích thực sự lúc đó là phát triển ý nguyện tự do. Để 
phát triển ý nguyện tự do đó, người ta cần dựa vào các hành động hiện tại, thực 
hành Pháp. Đó là điều cho người ta ý nguyện tự do. Bây giờ khi chúng ta độc lập, 
ta có thê thực hành Pháp, và bằng cách làm như vậy, chúng ta có thê kiêm soát và 
ý nguyện tự do. Nếu ta thực hành tri kiến, thiền định và hành độc ngay bây giờ, thì 


sau đó, khi thân và tâm tách biệt, ta sẽ có thê nhớ lại Pháp. 


S4 


Về thực hành ở nơi yên tĩnh hay thực hành trong sự xao lãng: cách thức 
truyền thống là đầu tiên người ta thực hành nơi cô tịch. Có ba kiểu cô tịch của 
thân, khẩu và ý. Thông qua ba kiểu này, người ta đạt được thân, khâu và ý Kim 
Cương. Nhưng ý tưởng chính của việc đi đến một nơi cô tịch, nơi người ta thoát 
khỏi những xao lãng là để áp dụng giáo lý và đạt được sự kiểm soát với thân, khẩu 
và ý của các Đắng Chiến thắng. 

Nếu người ta không thể thực hành ở nơi cô tịch trong thời gian dài, họ 
có thê đến đâu đó yên tĩnh trong khoảng thời gian ngắn. Có rất nhiều lợi lạc đến từ 
việc tập trung thực hành dù chỉ vài ngày hay một tháng. Trong đời sống thường 
ngày, khi con người bị xao lãng và liên tục bị cuốn đi, hãy cô gắng thực hành sự 
nhận ra bản tánh của tâm trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, lặp lại nhiều lần. 
Nếu nó là một khoảnh khắc ngắn, đó là khoảnh khắc đúng đắn của nhận thức 
thuần khiết. “Nhiều lần” nghĩa là nếu nó không được lặp lại nhiều lần, họ sẽ không 
thể quen với nó. Tất cả các Lama dòng Kagyu và Nyingma nói rằng người ta nên 
thực hành các khoảnh khắc ngắn nhiều lần. Họ không bao giờ nói các giai đoạn 
dài mà ít lần. 

Sau khi hành giả trở nên vững chắc với vài kinh nghiệm của việc nhận 
ra bản tánh thiên bẩm, giác tánh thuần khiết thoát khỏi những xao lãng, anh ta sẽ 
đến chợ để tác động đến vài người khác. Thực hành sau đó là hòa trộn giác tánh 
với các thực hành hàng ngày của việc ăn, đi lại, ngồi và ngủ. Người ta cố gắng 
xem liệu rằng sự ôn định có bị ảnh hưởng bởi các trải nghiệm bên ngoài theo bất 
kỳ cách nào không. Tốt nhất nếu không có ảnh hưởng, nếu không có gì gây hại 
hay làm lợi lạc sự nhận ra. 

Khi người ta hoàn toàn hòa trạng thái giác tánh bất nhị với các hoàn 
cảnh của đời sống thường nhật, không quan trọng là họ ở vùng xa xôi hay không. 
Bất cứ điều gì họ làm đều là sự hiển bày của giác tánh. Bởi người ta đạt được sự 
ồn định trong thực hành, mọi thứ khởi lên trong tri kiến rộng mở - đây được biết 


đên là “sự cặt đút.” Người ta nói răng, “kinh nghiệm hiện bày như sự trợ giúp và 


85 


biến thành các biểu tượng và kinh sách.” Với các hành giả đã quen với tri kiến, 
chăng có chút nguy hiểm nào từ việc trao đôi xã hội. 

Chúng ta cần kiểm soát trạng thái giải thoát của tâm ngay bây giờ, trước 
khi chết. Điểm quan trọng trong Pháp là đạt được sự ôn định trong việc nhận ra 
Phật tánh bây giờ, khi ta có khả năng và cơ hội. Khi ta chết và tâm rời khỏi thân, 
đó là hoàn cảnh cực kỳ khác. Tâm trong thân vật lý giống như con quạ được xích 
lại; nó không thê bay đi. Như khi tâm rời khỏi thân và đi vào trạng thái trung ấm, 
chúng ta không còn kiểm soát hoàn cảnh. Với người thường, trạng thái trung ấm 
vô cùng hỗn loạn, giống như lông chim bay tứ tung trong cơn bão. 

Đó là lý do tại sao ta cần phải thực hành ngay bây giờ. Lợi ích thực sự 
là được chuẩn bị đầy đủ cho thời điểm mà không còn tự do lựa chọn. Ngay bây 
giờ chúng ta có một vải sự kiểm soát: ta có thê làm điều ta muốn, đi đến nơi ta 
thích, nằm dưới mặt trời, ăn thứ ta thích. Nhưng chăng sớm thì muộn mọi người sẽ 
chết. Không gì có thê đừng điều đó, và lúc đó sẽ không có tự do để lựa chọn. Bởi 
thế hãy quyết định ngay bây giờ điều gì tốt hơn — sự tranh đấu vô ích để đạt được 
các mục tiêu thế tục hay lợi ích vĩnh cửu đạt được thông qua thực hành Pháp. 

Nếu người ta nhiệt thành, nếu họ thông minh, họ sẽ lựa chọn đúng giữa 
việc đi qua cuộc đời này như thế đó là sự tự kết thúc, với việc đạt được ôn định 
trong giác tánh bất nhị, trạng thái tỉnh giác nguyên sơ. Khi một vị Lama cho hai 
lựa chọn như thế, một người thông minh sẽ biết phải chọn điều gì. 

Chúng ta không biết khi nào sẽ chết. Nếu ta không thực sự tin tưởng vào 
giáo lý Phật Đà hay vị thầy, sẽ chăng ích gì khi đọc điều này, bởi vì chúng ta 
không chú ý đến nó. Thậm chí nếu một nhà tiên tri nói với ta, “Hôm nay là ngày 


I?? 


cuối cùng của ông, ông sẽ chết vào ngày mai!” chúng ta sẽ không tin điều đó; 
chúng ta chỉ nói, “Làm sao ông biết! Ông đang nói gì thế, tôi còn trẻ và khỏe, tôi 
chăng có bệnh gì!” Nếu chúng ta không tin, nó chẳng giúp ích gì. Nhưng một 
người thông minh với niềm tin sẽ biết điều gì tốt hơn. Anh ta sẽ từ bỏ việc trôi lăn 


trong luân hôi và không được chuân bị cho thời điêm mật kiêm soát, và thay vào 


S6 


đó sẽ nỗ lực trong các thực hành mà giúp anh ta kiêm soát vào lúc chết. Một người 
thông minh sẽ hiểu. Điểm chính yếu là đạt đến nơi mà người ta cảm thấy răng, 
““Ƒôi nên thực hành Pháp, tôi nên thực hành Pháp!” 

Ngay bây giờ thân chúng ta như phòng trọ và tâm như du khách. Với 
cuộc đời này, chúng ta đang ở trong phòng trọ của mình. Tâm mắc cạn trong thân, 
nhưng không có sự ổn định nào. Khi thân và tâm tách biệt, chúng ta không thê 
kiêm soát điều gì xảy đến hay chúng ta đi đâu. Khi thân chết, tâm hoàn toàn không 
được trợ giúp. Người ta bị bỏ lại không nơi chốn và bị cuốn đi bởi ngọn gió 
nghiệp. Một cách thực thà, chúng ta không có bất cứ sự ôn định nảo hiện tại. Khá 
dễ dàng đề khăng định điều này: hãy xem liệu rằng tâm bạn có thực sự ồn định dù 
chỉ một ngày. Ví dụ, hãy cố gắng tập trung vào một thứ, quê hưởng hay mảnh đất 
nào đó trên đất nước bạn, liên tục từ sáng đến tối. Bạn có thê làm vậy không? 

Sự thực là tâm của chúng ta hoàn toàn không ổn định, và chúng ta 
không thực sự kiểm soát được chúng. Chúng dao động từ chỗ này qua chỗ khác, 
trải ra khắp nơi. Nếu ta trải qua điều này khi đang có sự hỗ trợ của một thân vật lý, 
hãy tưởng tượng nó sẽ ra sao nêu không có thân vật lý, khi tâm trần trụi. Lúc đó, 
tâm trực tiếp trải nghiệm sự chín muồi của các ác nghiệp mà không có sự che chắn 
của thân vật lý, điều này vô cùng khó khăn. Hãy nghĩ về điều này. 

Khi người ta trải qua trạng thái trung ấm, mọi thứ hoàn toản không chắc 
chắn — họ đi đâu, cùng với a1, ăn cái gì. Mọi thứ hoàn toàn không thê đoán định; 
họ như chiếc lông chim trong cơn gió bão. Vài người tìm thấy sự thoải mái khi 
nghĩ rằng cái chết chỉ như ngọn lửa bùng lên hay nước khô đi. Nhưng cái chết 
không phải như thế. Theo những giáo lý của Đức Phật toản giác và rất nhiều các 
bản văn của chư vị Bồ Tát, tâm không hè chết. Khi thân xác chết đi, tâm vẫn duy 
trì dưới sự ảnh hưởng của tập khí và nghiệp. Vì thế, những người tin tưởng vào 
Phật và truyền thống của ngài sẽ tin tưởng vào sinh, tử và nguyên nhân và hậu quả 


của các hành động nghiệp. 


S7 


Khi người ta đạt được sự ồn định trong trí tuệ tự sinh khởi, họ sẽ biết 
mọi điều xuất hiện và biến mắt, thế giới và chúng sinh, đều là sự hiển bày vi diệu 
của tâm vô minh. Người ta sẽ chỉ tin tưởng vào những phẩm tánh của Phật toản 
giác như được miêu tả trong các kinh điển. 

Hãy thử và kiểm tra ngay bây giờ: tâm liệu có sự ổn định hay kiểm soát 
nảo không? Nó có duy trì trong thân hay nó có thể tự do ra ngoải thân không? Nếu 
chúng ta thực sự kiểm soát, ngay bây giờ ta sẽ quyết định là chỉ đơn giản dừng lại 
và kết thúc mãi mãi với mọi cảm xúc phiền não. Nhưng điều đó có xảy ra không? 
Chúng ta có thê làm thế không? Cũng vậy, nếu chúng ta có sự kiểm soát, ta dễ 
dàng đạt được mọi phẩm tánh vĩ đại của trí tuệ và từ bi của chư Phật. Chúng ta chỉ 
có thể nói, “Hãy để những phẩm tánh này hiện hữu!” và lập tức ta có chúng. Điều 
đó có thê xảy ra không? Không thê, phải không nào? 

Hãy thực sự suy nghĩ cần thận về điều gì sẽ xảy ra trong thân trung ấm 
nếu không có sự hỗ trợ của thân xác. Điều bạn nhận ra sẽ là tầm quan trọng của 
việc nhận ra và tu tập trong bản tánh của tâm ngay bây giờ, bởi vì đó là cách duy 
nhất đề đạt được sự ôn định. Mọi thứ khác đều không có định, bất ôn, và không 
chắc chắn. Duy nhất Phật tánh là bất biến. Phật tánh là thứ duy nhất sở hữu sự ôn 
định. Phật tánh có bốn phẩm chất là thanh tịnh siêu việt, vô thường, đại lạc, và 
đồng nhất. Không gì khác sở hữu những phẩm tánh này. 

Chúng ta nên quyết định ngay bây giờ liệu rằng có thể kiểm soát tâm 
hay không. Khi ta chết, ta không có sức mạnh nào đề ảnh hưởng đến nơi ta đi hay 
nơi ta ở, cái ta ăn hay điều ta làm. Chúng ta không có một chút kiểm soát nào. 
Tâm trong trạng thái trung ấm vô cùng kinh sợ, nó bị cuốn đi bởi ngọn g1ó nghiệp. 
Hãy nghĩ cần thận xem liệu chúng ta có thê kiêm soát không. Nếu bây giờ ta kiếm 
soát, thì chắc chắn ta có thể làm như thế trong trung ấm. Tuy nhiên, thành thật mà 
nói, ngay bây giờ, thậm chí một chốc lát, tâm bạn có sức mạnh để đi hay ở nơi nào 


không? 


S8 


Cách duy nhất để đạt được mọi phẩm tánh vĩ đại của giác ngộ là lặp đi 
lặp lại những khoảnh khắc ngắn ngủi nhận ra bản tánh của tâm. Không còn cách 
nảo khác. Nguyên nhân duy nhất cho những khoảnh khắc này là vì hiện tại chưa 
có sự ôn định, nhận ra giác tánh không kéo dài hơn một chốc lát, dù chúng ta thích 
nó hay không. Bằng cách thực hành rất nhiều lần, người ta trở nên quen với nó. Nó 
không phải là việc người ta làm điều gì đó kiểu quan niệm như thiền định về một 
đối tượng hay giữ điều gì đó trong tâm. Đơn giản chúng ta cần nhận ra giác tánh 
trần trụi, cho phép khoảnh khắc của trạng thái tỉnh thức của tâm. Nó không giống 
như việc ta phải tạo ra thứ gì đó. 

Khi chúng ta trở nên quen với trạng thái giác tánh trần trụi đó, dần dần 
ta sẽ xua tan sự đối lập của nó, những thói quen xấu của sự bám chấp nhị nguyên, 
cảm xúc phiền não và việc tạo ra những nghiệp xấu, mà ta đã quen trong một thời 
gian đài. Nếu không thì, nếu chúng ta có sự ổn định ngay bây giờ, ta đơn giản có 
thể quyết định, “ Tôi sẽ nhận ra bản tánh của tâm!” và duy trì như thế mãi mãi. Nếu 
ta thực sự ồn định, ta có thể nhận ra rằng bản tánh của tâm là Pháp thân và đó là 
điều phải nhận ra. Không may là sự thật thì không như thế. 

Cách thức để đạt được sự kiểm soát được chỉ ra khi một vị Lama giới 
thiệu bạn với Phật tánh của chính bạn. Khi người ta trở nên quen với việc nhận ra 
giác tánh, các ý nghĩ vô minh sẽ giảm dần. Không còn cách nào khác nữa. Chúng 
ta không thê đơn giản ra lệnh cho ngu dốt đi khỏi và buộc zigpaz phải đến và ở lại. 
Hãy quán sát chính bản thân bạn; liệu bạn có thê làm thế không? Đó là điều tôi 
muốn ám chỉ khi nói rằng vẫn chưa có sự ôn định. Một hữu tình chúng sinh là aI 
đó mà bị sự xao lãng cuốn đi. 

Đây là ví dụ về tâm thả lỏng trong trạng thái trung ấm: lấy một con 
ngựa hoang, một con hoàn toàn chưa được thuần, nó chưa chịu mang cương hay 
hàm thiếc trong miệng hay yên ngựa trên lưng. Hãy tóm lấy một trong số chúng, 
đặt lên một chiếc vên ngựa, cương và rất nhiều đồ đạc, sau đó để nó đi. Con ngựa 


sẽ hoàn toàn sợ hãi. Nó không bât cứ cái gì, và chỉ phi nước đại cho đên khi nó rơi 


S9 


bởi vì nó không có sự tự kiểm soát. Chúng ta giống như thế; chúng ta không có sự 
kiểm soát. Kiểm soát là thoát khỏi mọi lỗi lầm và sở hữu mọi phẩm tánh, như là 
Phật. Vào thời điểm hiện tại, tình thế không xấu như nó có thể bởi vì chúng ta vẫn 
trong thân người thân người, như con chịm bị nhốt hay con ngựa bị buộc lại. 
Nhưng khi chết, chúng ta hoàn toàn không có căn cứ, như con ngựa hoang vừa phi 
nước đại xong. 

Một cách để miêu tả điều này là nếu ai đó ngủ, họ có thể mơ. Nếu họ 
không ngủ, như là ví dụ về Phật toản giác, họ không mơ. Chư Phật giống như ai 
đó không bao giờ ngủ và vì thế không mơ, không trong sự vô minh, trong khi 
chúng hữu tình như ai đó ngủ. Giống như mọi giấc mơ xảy đến khi ngủ, giống như 
vậy tất cả mọi điều ta biết, thấy và cảm nhận xảy đến trong cấu trúc của tâm nhị 
nguyên. Trạng thái của trải nghiệm được chia sẻ bởi mọi chúng hữu tình giống 
như việc mơ khi ngủ, giấc ngủ ngu dốt. Vậy điểm khác biệt giữa giác tánh và tâm 
nhị nguyên là gì? Giác tánh giống như ai đó không ngủ, người hoàn toàn sáng 
suốt, giải thoát nguyên sơ. Tâm nhị nguyên bị trói buộc bởi kinh nghiệm của 
chúng ta và hoàn toàn bị vô minh chi phối. Giống như trong khi mơ, nó bám rễ 
vào sự không thật. 

Ngay bây giờ, nó giống như chúng ta phải thoát khỏi thứ gì đó và chúng 
ta cần đạt được điều gì đó: chúng ta phải thoát khỏi ngu dốt và các cảm xúc phiền 
hà; và chúng ta cần đạt được rigpa. Đó là điều khá đúng ở một cấp độ nào đó, và 
cách duy nhất để làm điều đó là thực hành. Tuy nhiên, giác ngộ không bao giờ đạt 
được chừng nào nhị nguyên vẫn còn. Chừng nào chúng ta còn hai thứ — chừng nào 
chúng ta còn phải thoát khỏi một thứ và đạt một thứ khác — nhị nguyên vẫn duy trì. 
Mọi thứ cần trở nên như nhất trong chứng ngộ bản tánh của tâm, như thế mới 
không còn nhị nguyên. 

Hiện tại, tâm hoàn toàn không vững chắc. Thậm chí nếu mọi người ở 
thung lũng Kathmandu cố gắng giúp tâm bạn an trụ không di chuyển, nó cũng 


không thể. Chỉ nhờ thực hành bản tánh của tâm mà sự ồn định chân chính mới có 


90 


thê đạt được. Nêu bạn thực sự nghĩ về điêu này, bạn sẽ hiệu răng giáo lý là vô 
cùng chân quý, một điêu gì đó thực sự đặc biệt. Đâu tiên chúng ta cân hiệu điêu 
này, sau đó nghĩ về nó, trải nghiệm nó, và cuôi cùng chứng ngộ nó. Đó là điêu 


Đức Phật đã dạy. Không còn một phương pháp nào khác. 


9] 


BARDO 


Khi đến lúc phải ra đi và vô thường và cái chết tóm lấy con 

Khi hơi thở ngừng lại, và thân và tâm tách biệt, 

Nguyện cho con không trải qua sự vô mình, tham luyến và bám 
chấp, 

Mà duy trì trong trạng thái tự nhiên của Pháp thán. 


Longchenpa 


Giáo lý phổ thông chỉ ra sáu giai đoạn barđo [trung ấm]. Hai trong số 
này, bardo thiền định và barđo giấc mộng xảy ra trong bardo đời này, thứ được 
định nghĩa là khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến khi chết đi. Quá trình thực sự lúc 
chết là barđo lúc chết. 8ardo Pháp tánh xảy ra ngay sau khi chết, với sự ngừng thở 
bên trong và ngoài. Cuối cùng, thần thức tìm kiếm một sự tái sinh mới là barđo trở 
thành. 

Về bản chất, các giai đoạn bardo lúc chết, Pháp tánh, và trở thành tương 
ứng với tam thân. Chúng tương ứng trong nhận thức rằng khi bạn áp dụng các chỉ 
dẫn một cách thích hợp, bạn sẽ đạt được Pháp thân lúc chết. Nếu không, bạn có cơ 
hội đạt được Báo thân trong bazrđo Pháp tánh, hay ít nhất là đạt được cấp độ hóa 
thân trong bardo trở thành, 

Bardo lúc chết là khi người ta sắp qua đời, nhưng vẫn chưa hoàn toàn 
ngừng thở. Sử dụng các điểm trọng yếu của chỉ dẫn khẩu truyền vào lúc đó, người 
ta có thê đạt được cấp độ chứng ngộ Pháp thân. Nhưng nếu họ không thê làm vậy, 
các bốn tôn an bình và phẫn nộ sẽ thị hiện trong kinh nghiệm của họ trong suốt 
bardo Pháp tánh. Những bồn tôn này là những vị thiên bằm của chúng ta mà xuất 


hiện ra, không phải vị trời từ cõi nào đó đên gia trì hay ám ảnh chúng ta. Vài 


92 


người phủ nhận sự tồn tại của các bôn tôn an bình và phẫn nộ, nói rằng các hình 
tướng này chỉ do tưởng tượng. Trái lại, đây không phải sản phẩm của sự tưởng 
tượng: cũng không được tạo ra qua nhiều năm thiền định. Các vị không phải thứ gì 
ta tạo ra, thậm chí như một dự án. Chư Phật an bình và phẫn nộ là nguyên sơ: như 
sự hiển bảy của bản tánh thanh tịnh nguyên sơ, các ngài về bản chất tự nhiên hiện 
hữu. 

Ngay bây giờ, chúng ta đang trong bardo cuộc đời, bardo của sự tồn tại 
có điều kiện hay các đharma (tránh nhằm với đharmaia, nghĩa là bản tánh không 
điều kiện). Điều chúng ta trải qua hiện tại có vẻ rất vững chắc và thực sự. Thông 
qua các giác qua, ta nhìn nhận các đối tượng bên ngoài, những người khác và cả 
thế giới. Tuy nhiên, không phải giác quan có thể nhận thức; đó là tâm. Tâm sử 
dụng các giác quan để trải nghiệm thế giới. Nhưng bardo Pháp tánh được nhìn 
nhận thông qua khả năng của tâm. Các bổn tôn an bình và phẫn nộ cùng mọi âm 
thanh, màu sắc và ánh sáng được cảm nhận lúc đó đều là trống rỗng, các hình 
tướng không thực sự tồn tại. Mặc dù đó các vị này vô cùng áp đảo và thậm chí gây 
sợ hãi, các vị không tồn tại thực, chỉ như cầu vồng. 

Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, các vị bốn tôn này tạo thành 
mạn-đả-la chư Phật của thân chúng ta. Thực tế là, thân chúng ta là một cung điện 
của chư bổn tôn. Phật tánh là vị bổn tôn cơ bản, và thân chúng ta là cung điện. Vào 
lúc chết, các bổn tôn bên trong khởi lên, và chúng ta có thê bị đánh lừa bởi chính 
sự tự hiển bày của mình, như thành ngữ có câu, “Người quá cô sợ hãi trước chư 
bồn tôn bên trong của mình, như con khi hoang bị dọa bởi cỏ trên núi rung rinh 
trong gió.” Ở Tây Tạng, cỏ trên núi đôi khi chuyên động theo cách mà con khi 
tưởng rằng có một vài con thú đang đuổi theo nó, trong khi thực tế chỉ là sự 
chuyên động đơn thuần của cỏ. Hình tướng của các bổn tôn an bình và phẫn nộ 
vốn hiện hữu trong thân chúng ta sẽ làm cho hành giả chưa tu tập sợ hãi, nhưng 


trên thực tế, các hình tướng này là sự hiển bày của chính chúng ta. 


93 


Sự quen thuộc với thực hành zigpz ngay bây giờ đảm bảo rằng khi 
chúng ta vào barđo Pháp tánh, nó sẽ như cuộc gặp gỡ người bạn cũ, ai đó ta biết 
rất rõ. Chúng ta sẽ có thể nhận ra mọi hình tướng, âm thanh, màu sắc, và ánh sáng 
là sự hiện bảy tự nhiên của ta, sự thị hiện của Phật tánh. Làm như vậy, chúng ta có 
thê được giải phóng vào cấp độ Báo thân. 

Nếu chúng ta không thể nhận ra trạng thái cơ bản của giác tánh trong 
bardo Pháp tánh, bardo trở thành sẽ mở ra. Với những người đã gìn giữ giới 
nguyện thanh tịnh, sáu sự hồi nhớ xuất hiện trong barđo trở thành: sự hồi nhớ về 
Yidam [Bồn tôn], con đường, nơi tái sinh, trạng thái thiền định, chỉ dẫn khẩu 
truyền của bậc thầy và tri kiến. Nếu chúng ta nhớ về sự thực hành ở điểm này, ta 
sẽ tái sinh vào Tịnh độ Hóa thân. Vì thế, cá nhân có cấp độ thực hành thấp nhất 
được giải phóng vào Hóa thân trong 5arđo trở thành. 

Điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta áp dụng các giáo lý về sáu 
bardo vào thực hành của bản thân. Quan trọng nhất là khoảnh khắc hiện tại nhận 
ra riepa, đặc biệt là vào thời điểm của bốn trải nghiệm trong 2arđo lúc chết. Với 
người bình thường, chỉ có ba trải nghiệm, nhưng với hành giả, có bốn: hình tướng, 
tăng trưởng, chứng ngộ và sáng tỏ nền tảng của chứng ngộ hoàn toản. 

Điều đầu tiên trong sỐ này, hình tướng, được gọi là kinh nghiệm về màu 
trăng, ở đó yếu tố trắng nhận được từ cha chảy xuống từ đỉnh đầu đến giữa trái 
tim. Điều này được đi kèm bởi sự tan biến của ba mươi ba kiêu trạng thái suy nghĩ 
thù địch. Kinh nghiệm tiếp theo là sự tăng trưởng hay kinh nghiệm màu đỏ, xảy ra 
khi yếu tố màu đỏ nhận được từ mẹ chảy lên trên từ rỗn đến giữa trái tim. Nó đi 
cùng với sự tan biến của bốn mươi kiểu trạng thái ý nghĩ liên quan đến tham 
luyến. 

Cuộc gặp gỡ của yếu tố đỏ và trắng được gọi là sự chứng ngộ hay kinh 
nghiệm màu đen, và đi cùng với sự tan biến của bảy trạng thái ý nghĩ của sự ngu 
dốt. Cả thảy tám mươi trạng thái ý nghĩ ngừng lại khi yếu tố đỏ và trắng gặp nhau 


ở giữa trái tim. Người bình thường, chưa nhận ra z/øpa, không có kinh nghiệm hay 


94 


sự quen thuộc với rạng thái mà ở đó tỉnh thức, mà thoát khỏi ý nghĩ quan niệm. Họ 
trải qua một sự mất tín hiệu vảo lúc này, trở nên tối đen và không biết gì hết. 
Trạng thái vô thức này kéo dài ba ngày ruỡi, sau đó tâm tỉnh dậy, và bỗng phát 
hiện đã ở trong bardo Pháp tánh. 

Với hành giả quen thuộc với trạng thái thứ tư, sáng tỏ nền tảng của 
chứng ngộ hoàn toàn, giác ngộ có thê xảy ra dễ dàng vào lúc chết. Với những hành 
giả đã tu tập, sự gặp gỡ yếu tố đỏ và trắng phát lộ kinh nghiệm mà không phải 
không thê nhận ra hay theo quan niệm, và bản chất đó giống như giác tánh bất nhị 
mà chúng ta có thể nhận ra ngay bây giờ. Ý nghĩ quan niệm không hiện hữu trong 
lúc nhận ra 77g04, tuy nhiên cũng không được quên lãng. Trở nên quen thuộc và 
ồn định trong giác tánh khi vẫn còn sống đảm bảo rằng chúng ta sẽ biết được khi 
khoảnh khắc thứ tư, sáng tỏ nền tảng của chứng ngộ hoàn toàn mở ra. Vào lúc kết 
thúc của ba trải nghiệm, chuỗi nhận ra, ồn định và giải thoát xảy đến nhanh như 
việc võ tay áo của một vị sư Tây Tạng ba lần. Như trong “Trì fụng Hồng danh 
Đức Văn Thù” có đoạn: “Một khoảnh khắc tạo ra mọi sự khác biệt; trong một 
khoảnh khắc, giác ngộ hoàn toàn.” 

Điểm trọng yếu trong hoàn cảnh của hai yếu tố hội tụ lại ở giữa trái tim 
là sự trải nghiệm khoảnh khắc thứ tư, sáng tỏ nền tảng của zigpa. Trải nghiệm yếu 
tố trăng và đỏ hợp lại là kinh nghiệm tương tự mà tóm lấy thức khỏi arđo và ném 
vào đời sống này để lại bắt đầu. Nó xảy ra khi chúng ta vào trong tử cung, khi mà 
yếu tố màu đỏ và trắng của cha mẹ hợp nhất. Vào khoảnh khắc của đại lạc — tánh 
không, thức bất tỉnh và được thụ thai. Bởi thế điều cực quan trọng là không trở 
nên bất tỉnh mà duy trì trong tỉnh thức và không bám chấp. 

Sự tan biến của các yếu tố xảy ra trước khi cái chết thực sự diễn ra. Có 
những giai đoạn tan biến thô, tinh tế và vô cùng tỉnh tế. Giai đoạn thô liên quan 
đến sự tan biến của năm yếu tố được cảm nhận bởi mọi người và xảy ra trước khi 
ngừng thở. Đầu tiên đất bắt đầu tan biến, và người ta cảm thấy thực sự rất nặng nề. 


Đó là khi họ nói, “Làm ơn nhấc tôi lên! Tôi cảm thấy như đang chìm xuống! Kéo 


95 


tôi lên!” Khi nước tan biên, người ta cảm thây lạnh và nói, “Xin hãy ủ âm cho tôi. 


I?? 


Ở đây lạnh quá!” Khi lửa tan biến, người ta cảm thấy vô cùng khát và muốn uống 
nước; môi trở nên khô. Khi yếu tổ gió tan biến, họ cảm thấy như đang trôi dạt ở 
mép vực sâu, không cố định ở đâu. Sau khi bốn yếu tố tan biến, thức tan hòa vào 
hư không và mọi thứ trở nên rộng lớn và hoản toàn mất nền tảng. Lúc đó hơi thở 
bên ngoài dừng lại nhưng bên trong vẫn tiếp tục. 

Giai đoạn tan biến tinh tế gồm ba trải nghiệm của hình tướng, tăng 
trưởng và chứng ngộ. Những điều này xảy ra khi hơi thở bên ngoài đã dừng nhưng 
hơi thở bên trong, sự luân chuyên bên trong của các dòng năng lượng, vẫn chưa 
ngừng. Với phần lớn mọi người, chúng không kép dài — chỉ một, hai, ba. Trải 
nghiệm màu đỏ giống như ánh sáng màu đỏ của mặt trời mọc chiếu khắp nơi. Màu 
trắng giống như ánh sáng mặt trăng, và màu đen thì như mọi thứ đi vào vùng hoàn 
toàn tối. Khi yếu tố trăng và đỏ hội tụ ở giữa trái tim, người ta trải qua sự hợp nhất 
của đại lạc và tánh không, và hoặc rơi vào không nhận thức, hoặc nếu người đó là 
một hành giả đã quen với trạng thái zigpa. họ trải qua sự sáng tỏ nền tảng của 
chứng ngộ hoàn toàn, trạng thái cơ bản của thanh tịnh nguyên sơ. Giác tánh bất 
nhị thanh tịnh không phải là trạng thái không nhận thức, nhưng với những người 
không quen với zigpa, trải nghiệm này không gì khác ngoài sự đen tối. Với hành 
giả đã có sự ôn định trong zigpa, khoảnh khắc thứ tư, sáng tỏ nền tảng, giống như 
thanh tịnh nguyên sơ của Pháp thân, chứa đựng cơ hội giác ngộ lớn lao. Đạt được 
sự Ôn định của giác tánh trong khoảnh khắc đó là giác ngộ hoàn toàn. 

Nếu không có sự ôn định, bốn giai đoạn tan biến vô cùng tinh tế phụ 
thêm xảy ra: hư không tan biến vảo sáng tỏ, sáng tỏ tan vào trí tuệ, trí tuệ tan vào 
hợp nhất, và hợp nhất tan biến vào sự hiện hữu tự nhiên. Bốn giai đoạn này thuộc 
về bardo Pháp tánh. 

Đầu tiên, hư không tan vào sáng tỏ, nghĩa là trạng thái không nhận thức 
trở nên tỉnh thức trở lại. Sáng tỏ nghĩa là nhận thức, không phải trạng thái đen tối 


trống không; nó đang thức dậy. 


9ó 


Kế đó, sáng tỏ tan vào trí tuệ, nghĩa là tỉnh thức sáng tỏ này hiển bày 
như là trí tuệ bốn phân. Chỉ có bốn trí tuệ hiện hữu ở điểm này: trí tuệ thứ năm, trí 
tuệ tràn khắp bị mất bởi vì họ vẫn chưa hoàn thiện con đường. Người ta nói rằng 
trí tuệ tràn khắp giống như nền của bốn trí tuệ kia. Theo kinh nghiệm, điều xảy ra 
ở điểm này là một linh kiến về cánh đồng rộng lớn của phạm vi bốn màu. 

Kế đó, trí tuệ tan biến vào hợp nhất. Ở đây “hợp nhất” liên quan đến các 
hình tướng về thân của chư Bổn tôn. Lúc này mọi bổn tôn an bình và phẫn nộ thị 
hiện. Sau đó sự hợp nhất tan biến vào sự hiện hữu tự nhiên. Trong hoàn cảnh này, 
hiện hữu tự nhiên nghĩa là trải nghiệm của luân hồi và niết bàn xuất hiện dưới 
dạng tám cảnh cửa của hiện hữu tự nhiên. Ở điểm này, mọi khả năng của luân hồi 
và niết bàn xuất hiện tự nhiên: cánh đồng Pháp thân, Báo thân và Hóa thân và sáu 
cõi luân hồi. 

Điểm này cung cấp cơ hội cuối cùng để đạt giác ngộ. Bởi thế hành giả 
nên nhận ra rằng toàn bộ sự hiển bày của hiện hữu tự nhiên không gì khác ngoài 
sự thị hiện của thanh tịnh nguyên sơ. Ôn định trong thanh tịnh nguyên sơ được 
miêu tả là “tan biến mà không che chướng.” Tan biến nghĩa là mọi vô minh và ý 
nghĩ hỗn loạn đều biến mất. Che chướng nghĩa là các phẩm tánh trí tuệ không bị 
bao phủ theo bất cứ cách nảo. 

Nhìn từ khía cạnh khác, khi tái sinh vào đời này vào khoảnh khắc của 
quan niệm, điều đầu tiên được hình thành là kinh mạch cuộc đời, nơi mà điều 
khiển của tâm hiển bày tự bộc lộ như là khí duy trì cuộc sống. Khí cơ bản này đi 
kèm với bốn loại khí phụ. Chúng ta có thể miêu tả chúng bằng cách tưởng tượng 
một đường ống thật như là ống tre. Bên trong ống tre này, yếu tố màu đỏ và trắng 
tách biệt bởi lực của khí duy trì cuộc sống được giữ trong chính ống này. Chừng 
nào khí còn vận hành, hai yếu tố này tách biệt và sự sống còn được duy trì. Lúc 
chết, khí duy trì cuộc sống mắt đi năng lượng và bắt đầu tiêu tan, trong khi kinh 
mạch cuộc đời, sự hỗ trợ cũng bắt đầu tách ra. Khi các kinh mạch hỗ trợ cuộc đời 


biên mât, hai yêu tô hòa vào nhau. Thời điêm chết thực sự là khi mà yêu tô đỏ và 


97 


trắng gặp nhau tại giữa trái tim và khí bên trong ngừng lại. Khoảnh khắc này là 
điểm chia cắt giữa giải thoát và vô minh thêm nữa, giữa hành giả và không phải 
hành giả. 

Người ta thường dạy rằng người mà không có chút kiến thức nào về 
trạng thái z7e?ø sẽ rơi vào không nhận thức trong khoảnh ba ngày rưỡi. Khi bình 
minh lên vào ngày thứ tư, nó như thê người đó tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Anh 
ta không biết điều gì đã xảy ra, và tự hỏi, “Tôi đang ở đâu? Điều gì xảy ra thế?” 
Đây là khoảnh khắc mà tâm rời thân. Với những người không phải hành giả, trạng 
thái không nhận thức tăm tối xảy ra thay vì sự mở rộng của sáng tỏ của thanh tịnh 
nguyên sơ trong öarđo Pháp tánh. Bởi sự đen tối nảy, những người bình thường 
trải qua sự sáng tỏ của thanh tịnh nguyên sơ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn 
ngủi. Họ duy trì không quan niệm nhưng không nhận ra, bởi thế kinh nghiệm nảy 
ít nhiều bị bỏ qua. Nhưng hành giả thiện xảo không rơi vảo trạng thái đó khi ba 
kinh nghiệm xảy ra vào thời điểm của sáng tỏ chứng ngộ hoàn toàn. Vào ba 
khoảnh khắc này — nhận ra, phát triển sức mạnh, và đạt được sự ôn định — họ đạt 
đến trạng thái nguyên sơ của giác ngộ. 

Khi một người bình thường không phải hành giả thức dậy sau ba ngày, 
tâm thoát ra từ một trong chín cửa của thân. Điều xảy ra sau đó được miêu tả trong 
cuốn 7# fhw Tây Tạng. Tắt cả các vị bôn tôn an bình và phẫn nộ xuất hiện trong 
giai đoạn ba tuần. Bốn tuần kế tiếp được gọi là barđo trở thành và tìm kiếm sự tái 
sinh mới, bởi thế tựu chung lại giai đoạn sau khi chết kéo dải bảy tuần hay bốn 
mươi chín ngày. Nhưng hãy hiểu rằng một ngày ở đây không được định nghĩa là 
hai mươi tư giờ như chúng ta. Đó là ngày thiền định, độ dải của chúng được quyết 
định bởi khả năng duy trì không xao lãng trong giác tánh của từng người; khoảnh 
khắc của nhận ra cho đến khi quên lại. Những kiểu này này có thể rất ngắn với 
những người bình thường. 

Cơ hội giác ngộ trong 2arđo cũng hiện hữu cho kiểu người “hơi” hành 


giả; không phải hành giả tốt nhất cũng không phải những người thường. Kiểu hành 


98 


giả xuất sắc được giải phóng vào Pháp thân lúc chết trong sự sáng tỏ nền tảng của 
chứng ngộ hoàn toàn, trong khi những người bình thường không thể nhận ra bản 
tánh của tâm trong Đardo. Sau khi tỉnh dậy từ trạng thái không nhận thức, những 
chúng sinh bình phàm trải qua bốn giai đoạn tan biến rất tinh tế: hư không tan vào 
sáng tỏ, sáng tỏ tan vảo trí tuệ, trí tuệ tan vào hợp nhất và hợp nhất tan vào hiện 
hữu tự nhiên. Ở điểm này, hành giả ở cấp độ trung bình có thể được giải phóng 
vào Báo thân. Một người bình thường trải qua các phẩm tánh của hiện hữu tự 
nhiên một cách tiêu cực, nhận thấy những sự hiển bày trí tuệ này quá sắc xảo, quá 
thông minh. 7# £hư Tây Tạng giải thích những sự hiển bày trí tuệ này sở hữu sự 
thông tỏ áp đảo đến mức người ta không thể nhìn vào chúng ra sao. Sau đó, khi 
các cõi của luân hồi và niết bàn hiển bảy tự nhiên, ánh sáng từ sáu cõi luân hồi 
hiện ra dễ chịu và hấp dẫn hơn, lôi kéo những người không phải hành giả quay lại 
với luân hồi. 8ardo Pháp tánh kết thúc và sau đó bardđo trở thành mở ra. Trước khi 
điều đó xảy ra, còn một cơ hội cuối cùng để giác ngộ trong barđo Pháp tánh, khi 
tám cánh cửa của hiện hữu tự nhiên hiển lộ. Hành giả, người đã nhận ra giác tánh 
vào điểm đó, sẽ có thể thị hiện các Hóa thân, giống như mặt trời đơn độc chiếu 
sáng trên trời. Một mặt trời có thê xuất hiện tự nhiên trên khắp thế giới trong rất 
nhiều hồ nước. Giống như vậy hoạt động Phật của sự hiển bảy vì lợi lạc chúng 
sinh thì không ngừng và tràn khắp, đó là ý nghĩa của việc đạt được trạng thái Báo 
thân trong barđdo Pháp tánh. 

Để chuẩn bị cho bzrđo, điều quan trọng là giữa ý nghĩa này liên tục 
trong tâm: “Bất cứ điều gì tôi trải qua bây giờ, bất cứ điều gì xảy đến, đều không 
thực, ảo mộng.” Sự tu tập như thế sẽ khiến bạn dễ dàng ghi nhớ điều tương tự 
trong trạng thái bardo. Tuy nhiên điểm quan trọng nhất là quyết định và an trụ 
trong trạng thái rigpa, bản tánh của tâm. Dù thế giới có đảo lộn, cũng không vấn 
đề: chỉ dựa lưng và an trú trong rigpa. Chúng ta không cần phân loại từng trải 


nghiệm riêng, mà xảy đến như thế, bởi vì sẽ chăng có kết thúc cho những ý tưởng 


99 


mà tâm nhị nguyên tạo ra. Không cần thiết phải phân loại tất cả chúng. Điều quan 
trọng hơn là quyết tâm nhận ra zigpz dù điều gì xảy ra. 

Điều xảy đến trong Đarđo là vô cùng mạnh mẽ, vượt xa điều chúng ta 
trải qua ngay bây giờ trong đời sống hàng ngày. Các âm thanh được nghe thấy 
giống như một triệu tiếng sắm cùng lúc. Ánh sáng mạnh mẽ như một trăm nghìn 
mặt trời cùng chiếu sáng trên bầu trời quang, và các hình tướng phẫn nộ thì vô 
cùng to lớn, như núi Tu DI. Trên thực tế, các bốn tôn là sự hiển bày của bản tánh 
của tâm. Không có thứ gì bên ngoài để cố gắng thoát khỏi. Các âm thanh là âm 
thanh của chính chúng ta, màu sắc là của chúng ta, và ánh sáng cũng là của chính 
chúng ta. Bởi mọi sự thị hiện đều xuất hiện từ chính chúng ta, chúng cần được như 
ra như vậy. Cá nhân nảo biết điều này sẽ không thấy sợ hãi. 

Cũng không thực sự chắc chắn trong trình tự mả tất cả những kinh 
nghiệm này xảy đến lúc chết. Trật tự chúng xảy ra phụ thuộc vào từng cá nhân, và 
không có cách nào để khái quát hóa. Nguyên nhân của điều này là bản tánh thiên 
bẩm của Pháp tánh là vô lượng, thậm thâm. Nó không liên kết với bất cứ ý nghĩ 
quan niệm nào, bởi thế bất cứ điều gì cũng có thê hiển bày theo bắt cứ trật từ nảo. 
Các kinh nghiệm bắt đầu với nhỏ, tăng dần và cuối cùng biến mất, hay chúng bắt 
đầu với những sự hiện hữu áp đảo, và sau đó nhỏ dần. Không có cách nào để đoán 
định xem trình tự nào mà các hình tướng xuất hiện. Nhưng nếu người ta có thể an 
trụ trong 7z7epa thoát khỏi những quan niệm, dù trật tự nào mà các kinh nghiệm 
xuất hiện cũng không vấn đè. 

Bất cứ điều gì được trải qua cũng cần được giải quyết với sự thoát khỏi 
những mong đợi, hy vọng hay sợ hãi. Mọi hình tướng không øì khác ngoài sự hiển 
bày của tâm. Nếu có thứ gì là thực hay là vật chất được trải nghiệm, chúng ta sẽ có 
lý do để sợ hãi hay thích thú. Với hành giả, người biết các hình tướng là không 
chắc chắn, trò chơi của bản tánh tâm, sẽ không có điều gì để lo lăng. 

Rắc rối bắt đầu khi chúng ta cho rằng những hình tướng phi vật chất và 


trừu tượng là thật và răn chắc. Nó giông như khi bị ám ảnh bởi ác mộng. Giâc mơ 


100 


hoàn toàn không thật nhưng chúng ta sắn sự có thật vào nó. Có thái độ tương tự 
khi trải nghiệm cái chết chắc chắn sẽ tạo ra các vấn đề. Giống như trong mơ, mọi 
thứ trong bardo là phi vật chất và không thật, giống như hình dạng của hư không. 
Làm sao hư không có thê gây hại cho hư không? 

Thật dễ dàng để hiểu điều này. Một con hồ thực sự có thể ngay lập tức 
tấn công và giết chúng ta; đó là điều hoàn toàn có thể. Điều đó là bởi nó là một 
con hồ thực sự và chúng ta có một thân vật lý. Nhưng các trải nghiệm trong bardo 
thì không phải vật lý, chúng phi vật chất và không rõ ràng. Tin tưởng rằng chúng 
có thê làm hại chúng ta giống như tin rằng một bức tranh hỗ có thê ăn thịt chúng ta 
- vô cùng ngu ngốc. Trong trạng thái barđo, mọi thứ xuất hiện có thê nhìn thấy, 
nhưng không có thực. Thân mà chúng ta có trong Đarđo là sự huyền hoặc của cái 
mà chúng ta thường tin nó là. Không hề có một thân vật lý thực sự, tạo thành từ 
các yếu tố vật chất. Vào lúc đó, thân chúng ta, giống như cầu vồng, và không thể 
bị giết hay làm hại bởi bất kỳ thứ gì. Chính niềm tin của chúng ta rằng ta có thê bị 
hại tạo nên vấn đề. Nó không giống như con hồ bằng xương bằng thịt sắp đến ăn 
chúng ta. 

Có một câu chuyện về hành giả ở tỉnh Kham, người đã thực hành giáo 
lý gọi là thân huyễn hoặc, một trong ,$áw Giáo lý, trong một thời gian dải. Ông ta 
trở nên quen với ý tưởng rằng thân này là ảo mộng, như một hình tướng kỳ bí. 
Một ngày, một tảng đá lớn vỡ ra từ đỉnh núi cao và lăn xuống nơi ông ta ở. Ông ta 
có sự thấu suốt bất ngờ rằng tảng đá là hư ảo và thân ông ta cũng vậy, bởi thế làm 
sao nó có thể gây hại? Ông ta chỉ ngồi ở đó. Những người khác thấy tảng đá lớn 
chạm vào đỉnh đầu ông ta và lăn đi, bỏ lại ông ta không bị thương chút nảo. 
Những điều thế này là hoản toàn có thê bởi vì mọi thứ được tạo ra bởi tâm, và tâm 
giống như mỏ ngọc quý: bất cứ thứ gì cũng đều xuất hiện từ đó. Có rất nhiều câu 
chuyện khác về các thiền gia đối đầu với hồ hay gấu. Họ đâm một tay vào miệng 


con hồ hay gấu để xem liệu rằng thứ này có phải chỉ là một hình tướng diệu kỳ, 


101 


nghĩ răng, “Không gì có thể bị làm hại!” và vì vài nguyên nhân, chẳng có sự nguy 
hại nào. Vị thầy gốc của tôi đã kế câu chuyện này. 

Đức Milarepa tuyên bồ rằng ngài là một vị yog¿ đã hoàn thiện thực hành 
thân huyễn hoặc và sự hiểu biết rằng mọi thứ đều giống như hình tướng diệu kỳ. 
Đó là lý do tại sao ngài có thể đi xuyên qua bức tường đá trong hang đông của 
mình hay đi ra qua mái nhà mà không phải qua cửa. Một trong các đệ tử chính của 
ngài, đức Rechungpa, rời bỏ thế giới qua mái của động, để lại một khe có thê nhìn 
thấy nơi mả ban đầu không hề có gì. Ngài đi thắng đến cõi Tịnh độ mà không để 
lại thân vật lý đằng sau. Điều này chỉ có thể bằng cách kết hợp pháp du già thân 
huyễn hoặc với Đại thủ ấn. Sáu giáo lý được gọi là con đường của phương tiện. 
Đại thủ ấn là con đường giải thoát. Thực hành con đường phương tiện mà không 
hợp nhất nó với con đường giải thoát sẽ không đem đến những chứng ngộ này; nó 
chỉ có thể khi tri kiến Đại thủ ấn kết hợp với con đường phương tiện. 

Thứ mà tái sinh không gì khác hơn thứ hiện giờ cảm thấy vui hay buồn. 
Nó không phải thân hay khâu của chúng ta tái sinh mà là tâm, cùng với các dấu ấn 
tâm linh và các tập khí trong quá khứ. Khi ta mơ, ta cảm thấy như thê ta có thân 
đang di chuyển quanh. Có thể chúng ta mơ rằng đang bị đuổi theo hay bị ăn bởi 
một con hồ. Không øì trong số đó thực sự xảy đến, mặc dù trong sự vô minh của 
mình, ta cứ nghĩ là như thế. Một cách chính xác điều đó cũng xảy ra sao khi chết. 
Bởi vô minh, ta nghĩ rằng rất nhiều thứ xảy đến trong khi trên thực tế thì không. 
Không may là chúng ta chẳng có sức mạnh để lựa chọn thứ ta nhận thức lúc đó. 
Cái ta trải qua tương ứng với nghiệp của chúng ta. Sau khi chết, tâm là “kẻ trải 
nghiệm” được dịch sát nghĩa như là ở trong thân. Mặc dù nó chỉ là một thân tinh 
thần, chúng ta thường tưởng tượng rằng có một thân vật lý. Mọi thứ đến từ lúc 
chết đến khi vào tử cung mới được điều khiển bởi sức mạnh của nghiệp quá khứ. 
Dĩ nhiên, nếu chúng ta có vài sự ôn định trong thực hành các phương pháp và chỉ 


dẫn nhất định có thê được áp dụng, nhưng với phần lớn không hề có sự tự do. Tập 


102 


khí này là sức mạnh của nghiệp mà buộc tâm phi vật chất của ta phải nhận sự tái 
sinh vật chất. 

Từ quan điểm của tri kiến chân lý tối thượng, các hành động chết, tái 
sinh và trải nghiệm đời này không gì khác hơn sự thật giả tạo. Có một phép tương 
đồng truyền thống cho hai người: một người ngủ thiếp đi và mơ, người kia không 
ngủ và không mơ. Hữu tình chúng sinh giống như người ngủ và mơ về vô số các 
trải nghiệm khác nhau, bao gồm chết và tái sinh. Chư Phật giống như người không 
ngủ và không có những giấc mơ này. Lúc người ta tỉnh dậy, tất cả những giấc mơ 
ở đâu? Chúng hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết. Đó là điểm khác biệt giữa 
trạng thái giác ngộ và trạng thái vô minh của một hữu tình. 

Các giáo lý về chân lý tối thượng không bao giờ đề cập rằng Phật tánh 
chết hay tái sinh. Bản tánh của tâm, thực tế là trạng thái của Phật nguyên thủy Phổ 
Hiền, vượt khỏi sinh và tử. Nhưng chúng sinh hữu tình trong trạng thái mơ của 
luân hồi trải qua sự huyễn hoặc của sinh tử. Trong nhận thức đó có sinh và tử. 

Bản tánh cốt tủy của chúng ta giống như Đức Phổ Hiền. Thực sự chúng 
ta vượt khỏi tử, chúng ta không chết và không tái sinh; tuy nhiên nó như thể chúng 
ta đang làm. Không thực sự chết, chúng ta vẫn tin chúng ta chết; không thực sự tái 
sinh nhưng dường như chúng ta vẫn tái sinh. Điều thực sự xảy ra giống như khi ta 
mơ đêm qua rằng ta chết và tái sinh: điều đó có thực không? 

Chúng ta chưa bao giờ thực sự tỉnh thức từ giấc ngủ của vô minh 
nguyên thủy, nhưng khi ta nhận ra diện mạo tự nhiên của giác tánh, trong một hình 
ảnh, nó như thê ta sắp tỉnh dậy. Điều này giống như ngủ mơ màng vảo buổi sáng, 
người ta vẫn chưa tỉnh hắn. Trên thực tế, chúng ta vẫn đang mơ, bởi ngoại trừ 
khoảnh khắc của giác tánh đó, chúng ta vẫn cho mọi thứ là thật và vững chắc, như 
người tin rằng trải nghiệm trong mơ hoàn toàn xảy ra. 

Mọi giấc mơ xảy ra trong trạng thái ngủ, cấu trúc của sự ngủ. Giống 
như vậy, mọi sự thích thú và đau đớn, hy vọng và sợ hãi, bất cứ điều gì ta trải qua 


ngay bây giờ đều trong trạng thái tỉnh - thế giới, chính chúng ta và những người 


103 


khác - tất cả đều xảy ra trong cấu trúc của tâm nhị nguyên. Tất cả vở kịch và sự 
hiển bày của tâm nhị nguyên đều là sự phản chiếu của Phật tánh. Chừng nảo ta còn 
tin rằng các trải nghiệm của tâm nhị nguyên là thực, ta còn trôi lăn trong luân hồi 
bất tận. Điều này khác với Phật nguyên thủy Phố Hiền. Ngài không bao giờ ngủ, 


bởi thê làm sao ngài có thê mơ? 


104 


BÀI CÂU NGUYỆN TRƯỜNG THỌ CHO HÓA THÂN CỦA 
NGÀI TULKU URGYEN RINPOCHE 


#sậ| J=aa'sa==g~ătøz=saaŠzÔ| |aŸzxraaIE 3À/xatxr 
S--Ebbl Ê'a=øa'aizs Ấ\==Jš 3 2=| Iã=x'ầszI= 34: 
ấ=Ixate~8xrs=Šx 

Om soti, ngagla wangyur orgyen tendzin gyi 

Jigdrel dorjei khamsu tenpa dang 


Minub gyaltsen mishik dorje tar 
Labchen dzetrin chol‹tar gyegyur chig 


Om Sva-tIl 

Bậc Ngữ Tự Tại, trì giữ Giáo lý Orgyen, 

Kiên cố trong cõi của kim cương vô úy, 

Như kim cương bắt hoại, thắng tràng bắt hủ, 
Nguyện sự nghiệp, gia trì rộng khắp các phương. 


Mọi công đức có được từ việc chuyển dịch cuốn sách này, xin hồi 
hướng tất thảy Pháp giới chúng sinh. Cầu mong Bồ đề tâm cao quý và tối 
thượng phát khởi muôn nơi. 

Mọi sai sót trong bản dịch Việt ngữ là lỗi lầm của dịch giả. Xin sám 
hối trước Đạo sư, Tam Bảo và dòng truyền thừa cao quý. 

Mọi ý kiến đóng góp về bản dịch Việt ngữ, xin liên hệ 
tuetang306)gmaïil.com. 

Phật Đán 2139 
Tuệ Tạng 


105 


